KINH KIM CANG 
Pháp-sư Cưu-ma-la-thập phiên dich vào thời Diêu Tân 
Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng 





Chương Một: Giải Th HYPERLINK 





HYPERLINK 
"http:/ /www.dharmasite.net/KinhKimCangLG1.htm"ên Kinh 





Chương Hai: D HYPERLTNK 
"http:/ /www.dharmasite.net/KinhKimCangLG1.htm"ich Giả - N 





"httDp:/ /www.dharmasite.net/KinhKimCangLG1.htm"ài Tam T 





"http:/ /www.dharmasite.net/KinhKimCangLG1.htm"an Ph 





La-Th HYPERLINK 





"http:/ /www.dharmasite.net/KinhKimCangLG1.htm'" đời Di 





Chương Ba: Bi HYPERLINK 
"http: / /www.dharmasite.net/KinhKimCangLG3.htm"êt Giảng V 





"http: / /www.dharmasite.net/KinhKimCangLG3.htm"ôi Nh 





HYPERLTNK 
"http:/ /www.dharmasite.net/KinhKimCangLG3.htm"ân 





Do. HYPERLINK "http://www. dharmasite. net/KinhKimCangLG3.htm” 
HYPERLINK "http://www. dharmasite.net/KinhKimCangLG3.htm" 
HYPERLINK "http://www. dharmasite.net/KinhKimCangLG3.htm me do 

c HYPERLINK _"http://www.dharmasite.net/KinbKimCangLG3.htm"úa _Ph 
HYPERLINK _"http://www.dharmasite.net/KinhKimCangLG3.htm"á h 


HYPERLINK "http://www.dharmasite.net/KinhKimCangLG3.htm" ôi) 


2. Thi HYPERLINK 
"http: / /www.dharmasite.net/KinhKimCangLG3 2.htm"ên Hiên 





3. Đại Th HYPERLINK 





Hôm nay bắt đầu giảng Kinh Kim Cang. Kinh này nằm trong bộ Bát-Nhã. 
Nói theo Ngũ-thời Bát-giáo, thì Phật thuyết Kinh Kim Cang vào thời-kỳ thứ 
tư, tức thời Bát Nhã. Kinh thì thuộc loại biệt giáo, và là một quyển trong số 
sáu trắm quyển của bộ Đại Bát Nhã. Phật nói toàn bộ Đại Bát Nhã, tính 
tổng cộng trong 22 năm. Phật cũng nói trước là trong tương lai kinh này sẽ 
rất thịnh hành tại Chấn Đán (tức Trung Hoa), rôi từ đó truyền sang các 
nước khác trên thế giới. 

Ngài Huyền Trang đời Đường, phụng chiếu vua Đường Cao Tông phiên 
dịch sáu tram quyển của bộ Đại Bát Nhã. Trong bản tiếng Phạn có tất cả 
200.000 câu tụng, và với một thái độ hết sức nghiêm can, không dám tự ý 
lược bỏ câu nào. Ngài phiên dịch đầy đủ. Công trình phiên dịch tại Chùa 
Đại Hưng Thiện bắt đầu từ năm Hiển Khánh thứ năm (năm 660 sau tc) cho 
đến năm Long Sóc thứ ba (năm 663), tức là chỉ sau bốn nam là hoàn 
thành tại Chùa Ngọc Huê. Lúc đó, các cao-tăng đại-đức trong toàn quốc, 
các vị có tiếng tăm, đều góp công phụ giúp trong việc phiên dịch và nhuận 
sắc, đánh dấu một thời kỳ xán lạn nhất trong lịch sử phiên dịch kinh Phật- 
giáo của nước Trung Hoa. 

Trong thời gian phiên dịch, từng được cảm ứng "đào khai lục độ”, hoa đào 
nở bông sáu lần trong một năm, đủ chứng minh rằng bộ Kinh Đại Bát Nhã 
trọng yếu dường nào, khiến cho các loại thần hoa, thảo mộc, đến ủng hộ 
tán thán. 

Pháp bất cô khởi, 

Trượng cảnh phương sanh, 

Đạo Đất hư hành, 

Ngộ duyên tắc ung. 


Dịch nghĩ: 
Pháp chẳng tự sanh, 
Do cảnh mà có, 
Đạo chẳng ngẫu nhiên, 
Vi duyên mà ứng. 
Hồi mới tới nước Mỹ (1962), tôi lấy hiệu là "Mộ trung tăng”, tức là người tu 
trong mô, ý nói không muốn cùng người tranh đua. Cho đến mùa hè năm 
nay (1968), bông có mấy chục người, vừa học giả, vừa sinh viên, từ đại 
học Seattle, Washington, cùng tới dê câu pháp. Cảm động trước sự thành 
khẩn của họ vì đã không ngại ngàn dặm xa xôi tới xin học đạo, tôi cho tổ 
chức một thời tịnh tu suốt 96 ngày trong dịp hè, và giảng bộ Kinh Lăng 
Nghiêm. Rồi có người xin thỉnh giảng Kinh Kim Cang. Chẳng kể giảng được 
hay không giảng được, tôi bèn thuận miệng đáp ứng. 
Nay tôi giản lược giảng Kinh Kim Cang, tôi sẽ không đề cập các ý niệm như 
"bảy loại lập đề", "ngũ trùng huyền nghĩa". Tôi sẽ chia thành ba phần: Một 
là giải thích khái quát về tên kinh, hai là nói vê dịch giả và ba là giảng giải 
văn nghĩa. 
Chương Một 

Giải Thích Tổng Quát Về Tên Kinh 
Kim Cang là gì? Kim cang là tâm, kim cang là tánh, và kim cang cũng là trí 
bát nhã. Tâm kim cang cũng là tánh kim cang. Tánh kim cang cũng là trí 
kim cang bát nhã. Tất cả chỉ là một. 
Tại sao nói kim cang là "tự tánh"? Tự tánh thì vĩnh viễn bất hoại, tự tánh 
kim cang cũng là tâm kim cang, tâm kim cang cũng vĩnh viên bất hoại. Kim 
cang bát nhã cũng là thực tướng bát nhã, thực tướng bát nhã vĩnh viên bất 
hoại. 
Kim Cang Bát-nhã Ba-la-mật là tên của kinh, Kim Cang là tỷ dụ, Bát-nhã 
Ba-la-mật là pháp. Bởi vậy, chiếu theo phương pháp Thất chủng lập đề 
(theo cách này các kinh được xếp thành bảy loại, tùy theo tiêu chuẩn đề 
tài của kinh) thì đây là loại kinh pháp dụ, lấy kim cang để dụ cho bát nhã. 
Giảng như vậy cố nhiên là đúng. Tuy nhiên, không bằng chỉ thẳng rằng 
kim cang là tâm, kim cang là tính, kim cang là bát nhã. Bát nhã này chính 
là kim cang, không dùng tỉ dụ; tâm này chính là kim cang, khỏi cần phải 
dụ; tính này chính là kim cang, khỏi cân phải dụ. 


Ít có ai giảng như vậy, đa số đều giảng theo lối pháp dụ lập danh. Nay tôi 
cũng theo lối pháp dụ lập danh, nhưng đem cả hai hợp làm một: pháp tức 
là dụ, dụ cũng là pháp, pháp và dụ chỉ là một. Nói đủ thì là Kim Cang Bát- 
Nhã Ba-Ba-Mật, nói gom lại thì là Kinh Kim Cang, cho nên người Trung Hoa 
lược bỏ mấy chữ Ba-la-mật mà gọi kinh này là Kinh Kim Cang, hoặc là Kinh 
Bát-Nhã Ba-Ba-Mật. 

Đối với "Pháp", tôi vẫn thường nói với quý vị là nên giảng nó một cách linh 
hoạt, chớ không thể giảng nó cứng nhắc, như chấp rằng một là một, hai là 
hai. Cho nên, hiện tại chúng ta giảng là một, cũng có thể giảng là hai, là 
ba, đều được cả. Pháp vô định pháp, cho nên trong Kính Kim Cang có câu: 
"Chẳng có pháp nhất định, đó gọi là Bát-nhã Ba-la-mật-đa”. 

Kim cang có ba nghĩa: kiên cố, xán lạn, và bén nhọn. 


Thể của kim cang là kiên cố bất hoại. Chằng có vật gì có thể phá hủy 
nó, ngược lại, nó có thể phá hoại mọi vật khác; bởi vậy, thể của kim cang 
có thể hàng phục thiên ma, ngoại đạo. Nguyên lai, các tà tri, tà kiến của 
thiên ma ngoại đạo không dễ gì chế phục được, tuy nhiên nếu có "thể của 
kim cang", thì có thể chế phục được thiên ma ngoại đạo. 


Tướng của kim cang là xán lan, có thể soi sáng bóng tối trần 
gian. Chỉ khi trừ được bóng tối thì ánh sáng hiển hiện; phá được tà pháp 
nên chánh pháp mới duy trì lâu dài. Nếu tà pháp không diệt, chánh pháp 
chẳng trụ được lâu. Tướng của kim cang chính là phá trừ mọi đen tối. 
Dụng của kim cang là sự bén nhọn của nó. Thế nào là bén nhọn? Có 
thể ví nó như mũi dao nhọn chặt đá, rạch thép, chém sắt như bùn? vật 
cứng mấy cũng bị nát, bị hoại. 

Nói vê tâm kim cang: Chớ lâm tưởng đó là tâm trong lông ngực là trái tim 
huyết nhục. 

Còn một loại nữa kêu là tâm vọng tưởng, cũng gọi là thức thứ sáu; mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Các giác quan thảy đều có thức, như mắt có nhãn 
thức, tai có nhĩ thức, mũi có tỹ thức, lưỡi có thiệt thức, thân có thân thức, 
ý có ý thức. Mọi người đều cho rằng tâm huyết nhục là thức thứ sáu, đó 
chính là một sự sai lầm. Sai lầm thứ hai là đông hóa tâm vọng tưởng với 
chân tâm. Kinh Lắng Nghiêm ghi như sau: 

"Phật bảo A Nan, cái ấy chẳng phải là tâm của ông. Đó là tiền trần, tưởng 
tượng hư vọng, nó làm cho chân tính của ông bi mê lầm. Do từ vô thủy 


cho đến nay, ông nhận tên giặc ấy làm con, bỏ mất tính bản lai thường trụ 
nên phải chịu luân hồi sinh tử”. 

Đoạn này trong kinh thật là trọng yếu, nói rõ thức thứ sáu là vọng tưởng, 
vì vậy Phật phá trừ vọng thức cho ông A Nan. 

Tâm vọng tưởng thần thông quảng đại, hốt đông, hốt tây, hốt nam? hốt 
bắc, chẳng cần có hỏa tiên cũng có thể tới được mặt trăng. 

Ông A Nan cho rằng tâm đó chính là tâm của mình, nhưng Phật thì bảo: 
“Đó không phải là tâm của ông, đó là tiên tran, một loại hình tướng, suy 
tưởng hư vọng. Tướng hư vọng sinh ra tử sự vọng tưởng của ông đã che 
mở mất chân tánh. Từ thời vô thủy đến kiếp hiện tại này, ông nhận cái đó 
là tâm, nhận giặc làm con, để mất vật báu cỗ hữu của mình, mất di cái 
tâm trong sáng, quí báu, luôn luôn thường trụ bêt biến của mình, cho nên 
mới chịu cảnh trôi lăn trong sáu nẻo luân hôi, không Biết lúc nào ra khỏi”. 
Đoạn trên chính là nói vê tâm vọng tưởng. 

Còn loại thứ ba là gì? Đó là tâm chân như. Tâm chân như là thực tướng 
bát-nhã, cũng chính là thực tướng. Tâm chân như rộng lớn, không có gì 
ngoài nó. Cũng là nhỏ và không có gì chứa trong nó. Bảo nó lớn, tức 
không có cái gì lớn bằng. Bảo nó nhỏ, tức không có gì nhỏ bằng. Tâm đó 
mới là chân tâm của môi người. Đó là ba loại tâm. 

Kinh bát nhã có chừng bao nhiêu bộ? Nguyên là tám bộ, nhưng phân tích 
kỹ lưỡng thì kinh này được chia thành mười bộ. 

Thứ nhất là Kinh Đại Bát Nhã, có sáu tram quyển. Trong thời gian Ngài 
Huyền Trang dịch kinh đó, hoa đào đã nở bồng sáu lần trong một năm. 
Thứ hai là Kinh Phóng Quang Bát Nhã, nói vè Phật phóng quang khi 
thuyết bát nhã, gồm 30 quyển. 

Thứ ba là Kinh Ma Ha Bát Nhã, Ma-ha nghĩa là "dai", nhưng không cùng 
một danh xưng với Kinh Đại Bát Nhã, và kinh này gồm 30 quyển. 

Thứ tư là Kinh Quang Tán Bát Nhã, có nghĩa là Phật phóng quang khi 
tán thán bát nhã. 

Thứ năm gọi là Kinh Đạo Hạnh Bát Nhã. 

Thứ sáu là Tiểu Phẩm Bát Nhã. Mỗi bộ trong ba kinh vừa nói, Quang 
Tán, Đạo Hạnh và Tiểu Phẩm đều gồm có mười quyển. Vậy gộp lại, tính từ 
bộ kinh thứ nhất thì gồm co 690 quyển. 

Thứ bảy là Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã, gồm bảy quyển. 


Thứ tám là Nhân Vương Bát Nhã, tức Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã 
Kinh, gôm hai quyển. 

Thứ chín là Thực Tướng Bát Nhã, chỉ có một quyển. 

Thứ mười là Văn Thù Bát Nhã, cũng chỉ có một quyển. Tổng cộng toàn 
bộ là 701 quyển. 

Phật nói Kinh Bát Nhã tại bốn địa điểm, trong mười sáu lần pháp hội. 

Địa điểm thứ nhất là tại núi Linh-thứu, thành Vương-xá, phía đông-bắc 
thành Thất-la-phiệt, và nói trong bảy lần pháp hội. 

Địa điểm thứ nhì, nói tại vườn Cấp-cô-độc, rừng cây của thái tử Kỳ-đà, 
cũng trong bảy hội. 

Địa điểm thứ ba tại trời Tha Hóa Tự Tại, ở cung điện Ma-ni châu tạng, nói 
trong một hội. 

Nơi thứ tư, tại vườn Trúc Lâm, bên hồ Bách Lộc (Vườn Nai), Phật cũng chỉ 
thuyết một hội. Tổng cộng bốn nơi, Phật thuyết mười sáu lần. 

Kinh Kim Cang Bát-nhã Ba-la-mật này là quyển thứ 577 trong sáu tram 
quyên của bộ Đại Bát-nhã, và do Phật thuyết nơi vườn Cấp-cô-độc, tức địa 
điểm thứ hai trong kỳ pháp hội thứ ba ở đây. Đó là tóm tắt lai lịch của kinh 
này. 

Thế nào là Bát nhã? Trúc biêc hoa vàng, không gì chẳng phải bát 
nã. Nghĩa là trí bát nhã hiển hiện ở mọi cảnh, như khi mắt nhìn trúc xanh, 
xem hoa vàng. Chữ bát nhã nguyên là tiếng Phạn, danh từ này được xếp 
vào một trong năm loại khong dịch ra, chỉ ký âm không dịch nghĩa. Nếu 
dịch sang tiếng Hán thì chỉ dịch được một ý và bỏ mất những ý nghĩa khác, 
gọi là đa hàm bất phiên. 

Bát nhã được dịch thành trí huệ. Tuy nhiên, dịch như vậy chỉ được một ý 
mà không lột hết tất cả nghĩa. 

Bát nhã có ba thứ gọi là Văn Tự Bát Nhã, Quán Chiếu Bát Nhã và Thực 
Tướng Bát Nhã. 

Do Văn Tự Bát Nhã mà khởi đặng Quán Chiếu Bát Nhã; do Quán Chiếu Bát 
Nhã mà đạt được Thực Tướng Bát Nhã. Thế nào gọi là Văn Tự Bát Nhã? 
Đó là văn tự trong kinh. Nếu ta không có trí huệ quan sát thì trong kinh chỉ 
toàn là chữ, đọc đi đọc lại chẳng thể nào hiểu được, và nếu không hiểu thì 
không thể có bát nhã; không có bát-nhã tức không thể sanh được trí huệ. 
Xưa nay, trí huệ này ai cũng có, chỉ vì lâu nay mình không vun bón nên nó 


không xuất hiện, nên bảo rằng không có. Không có Quán Chiếu Bát Nhã, 
tất không thể minh bạch được Thực Tướng Bát Nhã. Điều tất yếu là phải 
có Quán Chiếu Bát Nhã mới có thể tới được mục đích tối hậu tức là Thực 
Tướng Bát Nhã. Đó là sơ lược về ý nghĩa của Bát-nhã. 

Về ba-la mật, có người nói chữ đó nghĩa là ngọt như trái khóm 
(pineapple)*[Đây là cách chơi chữ (pun). Ø8a-/a-mật tiếng Quan-thoại phát 
âm là bwo Iwo mí, không khác với phát âm của chữ bwo Iwo nghĩa la trái 
khớm (pineapple) và mi nghía là mật (honey). Cho nên, bwo Iwo mi (ngọt 
như khóm và ba-la-mật) thì đồng âm nhưng dị nghĩa.] Không sail Ba-la- 
mật là ngọt. Chúng ta nếm vị ba-la-mật thì quả thấy có ngọt, có điều ba- 
la-mật này chẳng phải chỉ ngọt một cách đơn thuần, mà là thứ ngọt ở 
trong vị ngọt. Vì nó làm cho ta lìa cái khổ để được cái vui sướng. Ba-la- 
mật, hay paramita, là tiếng ấn Độ. ở nước ấn Độ, hề hoàn tất việc gì thì 
gọi là "ba-la-mật". Nếu phiên dịch sang tiếng Hán thì thành ra từ "đáo bỉ 
ngan” (tới bờ bên kia). Như chúng ta đương ở tại thành phố San Francisco 
mà muốn đi qua thành phố Berkeley thì phải đi qua cầu hoặc phải dùng 
thuyên qua sông, mới tới được bờ bên kia. Tới được thì gọi là "ba-la-mật" 
hay "đáo bỉ ngạn". Như học hết tiểu học, đậu bằng tốt nghiệp, đó là ba-la- 
mật. Học hết trung học, có chứng chỉ tốt nghiệp, cũng là ba-la-mật. Rôi lên 
đại học, học xong, cũng là ba-la-mật. Sau đó học nữa, đến thạc-sĩ, bác sĩ, 
học xong từng giai đoạn một, đều gọi là ba-la-mật. 

Bây giờ chúng ta đương ở dau mà hướng tới "đáo bỉ ngan" đây? Chúng ta 
đương ở bờ sinh tử, cố lội qua giòng thác phiền não để tới được bờ niết 
bàn, đó gọi là ba-la-mật. Nói tới ba-la-mật, thì cái gì cũng có thể nói là ba- 
la-mật. Như hiện nay, chúng ta chưa khai ngộ, mới bắt đầu ngồi thiền. Tới 
khi nào khai ngộ, thì đó là ba-la-mật. Nói tóm lại phàm làm công việc gì mà 
đat được thành công viên mãn, đều có thể gọi là ba-la-mật. Chúng ta tu 
học Phật-pháp, lúc đầu rất khó lãnh hội, do đó một số đông mới nghe qua 
một lần, thấy khó hiểu, liền mất hứng thú và không tới nữa. Người tu học 
Phật-pháp, trước hết phải có căn lành, còn phải nhân nại, và coi Phật-pháp 
hết sức trọng yếu, trên hết mọi sự. Khi thấy có điều nào không hiểu thấu, 
thì nhất định phải tìm cách nghe pháp, đọc kinh, giống như người đói 
bụng, không còn chuyện gì cần hơn là tìm chỗ nào có quán ăn để chạy tới. 
Phải có được cái tâm hoan hỉ nghe kinh như vậy, khi nghe xong kinh cũng 
gọi là ba-la-mật. 

Nghĩa của chữ kinh đã được giảng qua nhiều lần. Kinh cùng nghĩa với chữ 
kính, tức là đường thẳng, một lối đi cho người tu, dân từ con lộ sinh tử đến 


con lộ không có sinh tử, cũng là dẫn từ địa vị phàm phu đến cảnh giới của 
bậc thánh hay Phật. 

Chữ Kinh có một nghĩa gọi là "xuất sinh"; "xuất" tức là đi ra, ý nói pháp từ 
miệng của Đức Phật mà phát sinh ra, tên xưng là "kinh". 

Kinh cũng có nghĩa khác nữa là "hiển diệu", vì kinh điển soi sáng khắp thế 
gian. 

Kinh còn có nghĩa là "thường". Vô luận kim hay cổ, xưa nay kinh điển vẫn y 
nguyên, không thay đổi, một chữ không thêm, một chữ không bớt, chẳng 
tăng chẳng giảm, cổ kim bất biến gọi là "kinh". 

Một nghĩa khác của kinh là "quán thông”, tức thông suốt, từng hàng từng 
hàng trong kinh văn, từ đầu đến cuối, nghĩa lý đều thông suốt viên man. 
Kinh cũng có nghĩa là "nhiếp”, tức là thâu hút. Tỷ như đá nam châm hút 
kim loại, kinh giúp các chúng sinh hiểu rõ Phật-pháp, thâu nhiếp hóa độ. 
Kinh có nghĩa là "pháp", tức phương pháp để mọi người y theo mà tu 
hành, một phép tắc chung cho cả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. 

Ngoài ra kinh còn một số các nghĩa khác như gốc của pháp (pháp bổn), 
phát vi diệu (vi phát), suối phun (dũng tuyên), dây mực (thằng mặc), kết 
tràng (kết man). Đây chỉ là giải thích một cách đơn giản ý nghĩa của chữ 
kinh. 


Chương Hai 
Dịch Giả: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu-Ma-La-Thập ở đời Diêu Tan 


Bộ kinh này là do Pháp-sư Cưu-ma-la-thập phiên dịch vào thời 
Diêu Tân. Ngoài ra, còn năm vị Pháp-sư khác cũng dịch kinh này, vào 
những thời điểm khác nhau, do đó có một số các bản dịch khác cũng được 
lưu hành. 

Bản dịch của Pháp-sư Cưu-ma-la-thập lấy tên là Kim Cang Bát-nhã Ba-la- 
mật Kinh. 

Vị thứ hai phiên dịch kinh này là Bồ-đề-lưu-chi vào thời nguyên Nguy. Vị 
thứ ba là Chân-đế dịch vào thời kỳ Nam-Bắc triều. Cả ba cùng đề chung 
một tên là Kim Cang Bát-nhã Ba-la-mật Kinh. 


Vào triêu đại nhà Tùy, Pháp-sư Cấp-đa dịch, lấy tên là Năng Đoạn Kim 
Cang Bát-nhã Ba-la-mật Kinh, tức là thêm hai chữ năng đoạn vào tên của 
kinh. 

Vị thứ năm là Ngài Huyền Trang, bắt đầu phiên dịch từ năm Trinh-quán 
thứ 19, đời Đường. Tên của kinh cũng khác, lấy tên là Kim Cang Nẵng 
Đoạn Bát-Nhã Ba-La-Mật Kinh. Ngài là một vị đại đức cao tăng của Trung 
Hoa, đã lưu học tại ấn Độ trong mười tám năm, sau trở về nước phiên dịch 
rất nhiều kinh điển Phật học. 


Vị thứ sáu là Pháp-sư Nghĩa Tịnh. Ngài Nghĩa Tịnh cũng qua ấn Độ lưu học 
và trở vê nước vào thời của Võ-tắc-thiên. Võ-tắc-thiên làm ra vẻ mộ đạo, 
ham học Phật-pháp, mới cho mời Pháp-sư Nghĩa Tịnh đến để phiên dịch 
kinh điển. Bản dịch này cùng lấy tên là Kim Cang Năng Đoạn Bát-nhã Ba- 
la-mật Kinh như bản dịch của Ngài Huyên Trang. 


Vậy là kinh này có tất cả sáu bản dịch, chúng ta nghiên cứu Phật học nên 
nhớ điều này. 

Trong sáu bản dịch vừa nói ở trên thì bản của Ngài Cưu-ma-la-thập là 
thông dụng hơn cả. Đa số đều ưa thích các bản kinh điển do ngài dịch. Tại 
sao vậy? 


Số là, vào triêu đại nhà Đường, có luật sư Đạo Tuyên, chuyên trì giới luật. 
Ngài giữ gìn bốn tướng oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, hết sức nghiêm cẩn. 
Như Kinh Lăng Nghiêm có nói: "uy nghi nghiêm cẩn, trai pháp cung kính". 
Tại sao các oai nghỉ lại phải giữ cho nghiêm chỉnh? Bởi vì, nếu chúng ta giữ 
được như vậy, thì chẳng riêng người và trời đều phải cúng dường mà quỷ 
thân đối với chúng ta cũng phải cung kính, sùng bái. Luật sư Đạo Tuyên 
nghiêm trì giới luật, bốn tướng oai nghi cũng đều trang trọng phi thường. 

Đứng giữ tướng đứng, ngồi giữ tướng ngồi, nằm giữ tướng nằm, đi giữ 
tướng di, bởi giữ được mẫu mực như vậy, nên mọi người mới có thể noi 
gương đó màhọc tập. Có câu rằng: đi như gió, đứng như tùng, ngồi như 
chuông, nằm như cung. Đó chính là khuôn mẫu căn bản của bốn đại oai 
nghi nói trên. 

Nói đi như gió không phải là nói tới trận gió lớn, đổ nhà bạt cây, mà là nói 
về làn gió nhẹ, nhu hòa như trong câu: hây hây gió nhẹ, sóng lặng như tờ 
[vi phong từ lai, thủy ba bất hưng (Xích-bích phú)], khiến mọi người đều 
cảm thấy hoan hý. ¿áp như tùng là ý nói thế đứng như cây tùng, trong tư 
thế độc lập, ngay và thẳng đứng. Tọa như chung nghĩa là khi ngồi thì vững 
chắc như một cái chuông đặt ngồi, chớ không phải như một cái chuông 


giao động, kêu đỉnh, đính! đang, đang! phải như một cái chuông thời cổ, 
vững vàng không lay động, ngôi như vậy mới có được định lực. Ngoa như 
cung nghĩa là nam giống như hinh cái cung, goi là thế nằm cát tường. Khi 
nhập niết-bàn, Đức Thích Ca Mâu Ni cũng nằm trong tư thế đó. Nằm theo 
thế cát tường thì bàn tay mặt tựa vào má, bàn tay trái để trên đùi. 


Nói chung, nếu phân tách kỹ ra thì bốn đại oai nghi gôm đủ cả ba ngàn oai 
nghi nhỏ và tám vạn tế hạnh. Cũng do luật sư Đạo Tuyên giữ gìn nghiêm 
mật oai nghi, nên sinh cảm ứng, trời người đều tìm đến cúng dường, cung 
hiến thực phẩm. Chúng ta muốn tu hành làm cao tăng, trước hết là phải 
giữ giới, giới luật nào được truyền thì phải hết sức giữ gìn nghiêm cẩn. Giữ 
được giới thì các chư thần hộ pháp đều hộ trì cho mình, còn nếu phạm giới 
thì họ không hộ trì nữa, bởi vậy người tu là phải giữ giới. 

Luật sư Đạo-tuyên giữ giới thanh tịnh. Trong Kinh Lang Nghiêm có câu: 
"Nghiêm tịnh tỳ-ni, hoằng phạm tam giới". 7y-ni nghĩa là giới luật; "hong 
phạm tam giớ" nghĩa là làm gương mẫu chung cho cả ba giới, dục giới, sắc 
giới và vô sắc giới. Do đó mà luật sư Đạo Tuyên được cả trời và người 
cung hiến thức ăn. 

Một hôm, luật sư Đạo Tuyên hỏi một vị trời vì lẽ gì người đời nay lại thích 
đọc kinh điển do Ngài Cưu-ma-la-thập dịch. Vị trời đó nói rằng: "Pháp-sư 
Cưu-ma-la-thập đã từng đảm nhiệm việc phiên dịch cho bảy vị Phật của 
đời quá khứ, do đó các kinh điển do Pháp-sư dịch rất đúng ý Phật. Cũng vì 
lẽ đó mà mọi người đều thích đọc các bản dịch của Pháp-sư”. 

Khi lâm chung, Ngài Cưu-ma-la-thập có dặn rằng: "Sau khi tôi mệnh 
chung, hãy đem nhục thể của tôi thiêu hóa. Nếu quả thực các kinh điển do 
tôi phiên dịch không có điều gì sai lầm, thì lưỡi của tôi không bị hủy hoại. 
Còn như nếu là sai với tâm ÿ của Phật thì lưỡi của tôi tất bị thiêu hóa”. Sau 
khi thiêu xong, người ta thấy lưỡi của Pháp-sư vẫn còn giữ mầu hồng tươi, 
không hề bị cháy. Điêu này chứng minh Pháp-sư Cưu-ma-la-thập dịch kinh 
là chính xác. 

Bản dịch có ghi "Tam-tạng Pháp-sư Cưu-ma-la-thập đời Diêu Tần". Diêu 
Tan là tên hiệu của triêu đại đó, khác với đời Doanh Tần hay Phù Tần. Vua 
đầu tiên của triêu đại Diêu Tần là Diêu Trưởng. Khi Diêu Trưởng mất thì 
Diêu Hưng kế vị. Trước đó, là triều đại Phù Tần, vua là Phù Kiên, nhưng 
Phù Kiên bị Diêu Trưởng giết chết nên đổi tên hiệu thành Diêu Tần. Còn 
chữ Doanh Tần dùng để chỉ triều đại của Tần Thủy Hoàng. Bởi vậy ngày 
nay người ta ghi chú rõ thời đại là Diêu Tan. 


Chữ Tam Tạng là nói vê ba tạng gồm kinh, luật và luận. Tạng kinh thuộc 
về định học, tạng luật thuộc về giới học, tạng luận thuộc về huệ học. Vậy 
là kinh, luật, luận bao gồm cả tam vô lậu học: giới, định, huệ. 

Thế nào là Pháp-sư? Là vị mang pháp cho người, đem Phật-pháp bố thí 
cho người khác; Lại có người giảng pháp, coi pháp là thầy, lấy Phật-pháp 
làm sư phụ của mình, thì cũng gọi là Pháp-sư. 

Có vị chuyên đọc tụng kinh điển, gọi là độc tụng Pháp-sư. Đọc là nhìn vào 
văn bản mà xướng lên, tụng thì không can phải nhìn vào văn bản cũng 
xướng lên được. Có khi đọc tụng cho riêng mình, có khi đọc tụng cho 
người khác. Có vị chuyên dùng bút sao lục kinh điển, vị đó gọi là thư tả 
Pháp-sư. Còn có vị gọi là thọ trì Pháp-sư, chuyên thọ trì cho mình, không 
hồi hướng cho các chúng sanh, chỉ chuyên thâm nhập kinh tạng, theo ý 
trong kinh mà thọ trì, thực tập. Các vị vừa kể trên đều có tên là Pháp-sư; 
nếu lại thông đạt được cả ba tạng thì gọi là tam tạng Pháp-sư. 

Người ta gọi ngài Cưu-ma-thập là "Đồng Thọ”, vì lễ khi ngài trẻ ngài đã có 
đức hạnh như người già. "Dong" la nhi đồng, "tho" là tuổi thọ, lớn tuổi. 
Trong một ngày, ngài có thể tung một ngàn bài kệ. Mỗi bài kệ có ba mudi 
sáu chữ, một ngàn bài kệ có tất cả 36.000 chữ, vậy mà ngài chỉ tụng trong 
một ngày. Như bộ Kinh Pháp Hoa, ngài chỉ cần một khoảng thời gian hai 
ngày là học thuộc lòng và có thể tụng ra được. Lúc xưa, tuy ngài là trẻ thơ 
mà đạo đức và hành vi của ngài chẳng khác gì các vị lão bối, bởi vậy ngài 
mới có biệt hiệu là Đông Thọ. 


Chương Ba: 

Biệt Giảng Văn Nghĩa 
1. Pháp Hội Nhân Do (Nguyên do của Pháp hội) 
Kinh vấn: 
Như thị ngã văn: Nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc, Kỳ Thọ Cấp Cô 
Độc Viên, dữ đại Tỳ Khưu chúng, thiên nhị bách ngũ thập nhân 
câu. Nhĩ thời Thế Tôn thực thời, trước y trì bát, nhập Xá Vệ đại 
thành khất thực. Ư kỳ thành trung thứ đệ khất dĩ, hoàn chí bổn 
xứ. Phan thực ngật, thu y bát, tay túc dĩ, phu tòa nhi tọa. 


(Tôi nghe như vậy: Một thuở nọ, đúc Phật ở nước Xá-VỆ, tại rung Ky-Da 
vườn Cap Có Độc cung với chúng đại t/-kheo là một ngan hai trắm nắm 
mươi vi. Lúc ấy gần đến giờ thọ trai của đức Thế-tôn, Ngài đắp y mang bát 
vào đại thành Xá-vệ khát thục. Trong thành ấy, Ngài theo thứ lớp khất 
thục xong trở vê nơi cũ. Thọ trai xong, Ngài cất y bát, rúa chân, rói trải 
tòa ra ngôi.) 
Chú-giải: 
Kinh Kim Cang chia thành 32 đoạn. Phần kinh văn trên thuộc đoạn thứ 
nhất, nói vê nguyên do của pháp hội. Nguyên là, đoạn thứ nhất vê 
"nguyên do pháp hội" cùng với đoạn thứ nhì về "thiện hiện thưa hỏi” 
không có trong kinh văn, đó là người đời sau thêm vào để giúp chúng ta 
dê hiểu ý kinh. Đoạn trên cho biết vê nguyên do gì mà có pháp hội. Ai là 
người đã thuyết trước pháp hội? Đó là đức Phật Thích-ca Mâu-ni. 
Mở đầu của mỗi bộ kinh đều có sáu loại thành tựu: 

e Thành tựu về tin, 

e Thành tựu về nghe, 

e Thành tựu về thöi gian, 

e Thành tựu về chú, 

e Thành tựu về noi, 

e Thành tựu về chúng. 
Tôi nghe là thành tựu vê nghe; như vây là thành tựu về tín; một thuở 
nọ là thành tựu vê thời gian; đức Phật là thành tựu vê chủ; ở nước Xá- 
vệ, tại rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc là thành tựu vê nơi; cùng với 
chúng đại tỳ kheo, tất cả là một ngàn hai tram năm mươi vị là 
thành tựu về chúng. Sáu loại thành tựu đó gọi là thông tu, sau thông tự 
là ø/éf tı; tức là đoạn kế tiếp từ các chữ lúc ấy gần đến giờ thọ trai cho 
đến trải tòa ra ngôi. 
Như thế nào là thông tự, và như thế nào là biệt tự? Thông tự là cái tự 
chung cho cả các kinh, bất cứ kinh điển nào cũng phải có thông tự kiểu đó. 
Biệt tự là cái tự riêng cho kinh này, chỉ có kinh này: mới có tự đó. Các kinh 
khác cũng có biệt tự, nhưng các biệt tự không giống nhau. Đó là nói vê 
thông tự và biệt tự. Còn sáu loại thành tựu trong mỗi bộ kinh là dùng để 
chứng minh kinh có thể tin được, do chính Phật đã nói. 


Thông tự còn một tên nữa gọi là kinh tiên tự; theo ý nghĩa là phần đó là 
phần phía trước hay mở đầu của kinh. Người ta lại còn gọi thông tự 
là & hậu tự nữa. Cho nên khi giảng kinh, nói là tiên cũng được, mà hậu 
cũng được. Sao lại không nhất định như vậy? Đương nhiên là không có gì 
nhất định cả, vì nếu có cái gì nhất định thì cái đó chẳng phải là Phật pháp. 
Chờ khi nào đi vào nội dung của Kinh Kim Cang, chúng ta sẽ hiểu, do đó 
mới có câu: "Không có pháp nào nhất định gọi là A-nậu-đa-la-tam-mmiệu 
tam-bô-đê, " 

Nếu như ta muốn có cái gì nhất định, tức là đã có sự chấp trước, mà đã 
chấp trước, tức có sự chướng ngại, và chướng ngại là có phiên não. Như 
không chấp trước thì tức là không, mà không thì hết phiên não, tất cả sự 
tình, chuyện gì cũng là không hết thì đâu còn cái gì để so đo tính toán? Để 
buông bỏ không nổi? Bởi đâu chúng ta sinh tâm phiền não? Bởi chúng ta 
không thấy được cái "không" (khán không), không nhìn xuyên suốt được 
sự việc (khán phá), không buông bỏ được (phóng hạ), cho nên dau đâu 
cũng thấy gai gốc, nơi nào cũng đụng đầu. Như thế nào là đụng đầu? 
Nghĩa là đi tới bất cứ địa phương nào cũng như gặp tường vách cản trở. 
Còn gai gốc là kim châm của thảo mộc, bị gai chích thì đau lắm. Tại sao ta 
lại bị gai gốc chích làm cho đau đớn? Bởi vì cái thân thể này, ta không thấy 
được cái "không”, ta không buông bỏ, cho nên ta mới có cái cảm giác đau 
đớn vì gai chích. Nếu ta thấy được rốt ráo cái lẽ "không người, không ta, 
không chúng sinh, không thọ giả, "cái gì cũng không hết, vậy đau, thì ai 
đau đây? Cả cái người đau cũng không có thì ta còn sinh phiên não nữa 
chăng? Cái phiên não này nó sinh ra từ đầu vậy? Giảng thì như vậy đó, 
hành chứng được điều này chẳng phải là chuyện dễ dàng. 

Sao lại kêu là kinh hậu tu? Nguyên là khi thuyết pháp không có đoạn kinh 
văn này. Phật dau có nói: "Tôi nghe như vắy, "chẳng qua đó là lời của ông 
A-nan thêm vào mà thôi. Vậy khi trước thì không có, sau này, trong thời 
gian kiết tập kinh điển, ông A-nan thêm vào, cho nên mới có tên là hậu tự. 
Tiên tự cũng còn một tên nữa là phát khởi tự: 

Tôi nghe như vây: Mở đầu bộ kinh là bốn chữ này. Tại sao lại dùng bốn 
chữ này? Ay là Phật dặn dùng mấy chữ này. Như đã nói, trong kinh văn 
nguyên không có mấy chữ này. Số là tại rừng Song Thọ (cây sa-la), khi 
Phật nói xong các Kinh Pháp-hoa, Kính Địa-tạng, Kinh Phật Di Giáo và Kính 
Niêt-ban, Phật sửa soạn nhập niết-bàn. Thấy vậy các đệ tử mới cất tiếng 
khóc vang lên. Số đệ tử này là các vị A-la-hán, họ mà cũng khóc sao? Bởi 
họ đã từng thọ ơn pháp nhũ (sữa pháp) của Phật, một ơn sâu dầy. Họ là 


hàng Thanh-văn A-la-hán, từ bao nhiêu năm nay được hưởng sữa pháp, 
trong lòng cảm kích, chưa biết lấy gì để báo đáp trọng ân, nay thấy Phật 
sắp nhập niết-bàn, nên trời, người, tỳ kheo, a-la-hán, tất cả đều khóc lên 
bi thảm. Nhất là tôn giả A-nan lại càng khóc thống thiết hơn, khóc mê 
man, không còn biết tới sự gì khác nữa. 

Giữa lúc ấy, tôn giả A-na-luật (A-nâu-lâu-đà, vị đứng hạng nhất về thiên 
nhãn) mới khuyên A-nan như sau: "Ông không nên khóc! Ông còn phải 
đảm đương nhiều việc trọng yếu nữa." Tôn giả A-nan hỏi: "Có chuyện gì 
mà trọng yếu? Đức Phật sẽ nhập niết-bàn, tôi cũng sẽ đi theo Phật thôi!" 
Tôn giả A-na-luật đáp: "Không thể được, ông nghĩ như thế là sai!" Tôn giả 
A-nan hỏi: "Vậy phải làm sao?" Tôn giả A-na-luật mới nói: "Hiện tại có bốn 
điều, ông phải đi thỉnh giáo đức Phật. Điều thứ nhất là sau khi đức Phật 
nhập diệt, muốn kết tập kinh tạng, thì phần đầu mỗi bộ kinh phải ghi 
những lời gì để làm căn cứ? Điều thứ hai là trong khi Phật tại thế, chúng ta 
cùng đức Phật đều trụ ở một nơi, vậy sau khi Phật diệt độ, chúng ta phải 
trụ ở nơi nào? Điều thứ ba là khi Phật tại thế, Phật là thây của chúng ta, 
vậy sau khi Phật diệt độ, chúng ta lấy ai làm thầy? Điều thứ tư là khi Phật 
tại thế, đối với các tỳ-kheo xấu, những người không giữ kỷ luật, đức Phật 
đều có cách điều phục họ, nay nếu Phật diệt độ rôi, thì phải làm cách nào 
điêu phục các tỳ kheo xấu? Bốn điều nói trên là trọng yếu vô cùng, ông 
phải đi ngay thỉnh giáo đức Phật!" 

Ông A-nan y theo lời, đến hỏi Phật, đúng lúc đức Phật sắp nhập định. Ông 
bèn vôi vàng bạch Phật: "Thưa Thế Tôn! Đệ tử có mấy vấn đề muốn thưa 
hỏi, liệu có thể được giải đáp hay không? Điều thứ nhất là sau khi Thế Tôn 
nhập niết-bàn, các đệ tử kết tập kinh điển, thì trên đầu mỗi bộ kinh sẽ ghi 
những chữ gì để biểu thị đây là kinh Phật nói?" Đức Phật đáp: "Mở đầu mỗi 
bộ kinh là bốn chữ Ổ¿ổi nghe như väyÕ " Ông. A-nan hỏi tiếp: "Điêu thứ 
hai là sau khi Phật nhập niết-bàn, các đệ tử sẽ y vào đâu để trụ?" Phật 
đáp: "Y vào tứ niệm xứ mà trụ." Tứ niệm xứ là quán thân bất tịnh, quán 
thọ là khổ, quán tâm là vô thường, quán pháp là vô ngã. Ông A-nan hỏi 
điều thứ ba: "Khi Phật tại thế, Phật là thây của chúng con, vậy sau khi Phật 
nhập niết-bàn, thì chúng con sẽ tôn ai làm thay?" Phật đáp: "Các ông sẽ 
tôn ba-la-đê-mộc-xoa làm thây." Ba-la-đề-mộc-xoa là tạng luật, tức là giới 
luật, lấy giới luật làm thây. 

Tất cả những ai xuất gia đều phải coi ba-la-đê-mộc-xoa là thây, bởi vì đó là 
do Phật chế ra. Nếu kẻ xuất gia chẳng thọ giới, thì cũng như không có 


thầy. Bởi vậy ta thấy những người xuất gia đều phải thọ, giới sa-di, giới ty- 
kheo, giới Bồ-tát, ba loại giới. 

Cuối cùng tôn-giả A-nan hướng Phật, bạch luôn điều thưa hỏi thứ bốn: 
"Đối với các tỳ kheo xấu, khi còn tại thế thì Phật quản chế được sáu hạng 
này, sau khi Phật nhập niết bàn, đối với tỳ kheo xấu phải làm sao điều 
phục được họ?" Phật trả lời: "Phải lặng yên, bỏ mặc họ." Lang yên tức là 
không cùng với họ chuyện trò, như vậy họ sẽ cảm thấy không hứng thú 
mà tự động di khỏi; bỏ mặc họ, không lý tới, họ cũng sẽ rời đi nơi khác. 
Vào thời đó "Lục quần tỷ kheo" (bọn sáu ông tỷ kheo xấu) không chịu giữ 
kỷ luật, mà còn hay phá phách. Tuy nhiên so với bây giờ họ cũng hãy còn 
hay hơn một số tỳ kheo biết giữ giới. 

Phật trả lời bốn vấn đề của Ông A-nan xong thì Ngài nhập diệt. 

Bây giờ chúng ta đi vào chính kinh văn. 

Một thuở nọ: Có một lúc nọ, trong thời gian Phật ở tại nước Xá-vệ. 

Nước Xá-vệ: Người ta gọi nơi này là "Phong Đức," vì nước này có bốn đặc 
tính sau: (1) tài vật không thiếu, (2) phong cảnh đẹp, (3) nhiêu nhân tài, 
(4) lợi cho giải thoát, một xứ thật là phong phú. Đây là kinh thành của một 
nước mà quốc vương là vua Ba-tư-nặc. 

Rừng Kỳ-đà vườn Cấp-cô-độc ở vê phía đông-nam của thành Xá-vệ, 
cách thành này chừng nam dặm. Xin kê ra day một công án: chữ "Ky-đà" 
là để kỷ niệm vụ quốc vương Ba-tư-nặc sanh hạ được thái tử, đặt tên là 
Kỳ-đà, và theo tiếng Phạn thì chữ này có nghĩa là "chiến thắng." Vì lý do 
nào mà đặt tên đó? Vì lúc sanh ra thái tử, vua Ba-tư-nặc vừa đắc thắng 
trong một vụ giao tranh với nước láng giêng. Rừng Kỳ-đàià nói rừng cây 
thuộc quyền sở hữu của thái tử Kỳ-đà. 

Vườn Cấp-cô-độc: Chữ "cấp" nghĩa là chu cấp, là bố thí. Bố thí cho cô 
nhi, cho kẻ cô quả. 


Nói vê nước Trung-hoa, thời nhà Châu, Châu Văn-Vương áp dụng một 
chính sách nhân chính để trị nước. Việc đầu tiên là chu cấp cho những 
kẻ guan, quả, có, độc tức bốn hạng người coi như khốn cùng nhất. Đàn 
ông góa vợ, gọi là quan phu, đàn bà góa chồng, gọi là quả phụ. Trẻ con 
mất cha là cô nhi, lớn tuổi mà không con gọi là cô độc. Các hạng người 
này đều khốn khổ, vì họ không còn ai để nương tựa, không ai sẵn sóc họ, 
nên Văn Vương mới đặc biệt chiếu cố bốn hạng người trên. 


Tại địa phương nơi vườn Cấp-cô-độc có một vị trưởng giả, tên là Tu-đạt-đa 
(Sudatta), cũng là một vị quan trong triêu vua Ba-tư-nặc. Ông rất giàu có, 
thường chu cấp cho các cô nhi và những ai gặp cảnh cô độc, nên người ta 
gọi ông là “Cấp-cô-độc." Vườn nói trên là một loại vườn trông hoa, vốn 
thuộc quyền sở hữu của thái tử Kỳ đà. . Ông mua lại khu vườn này của thái 
tử cốt để thỉnh Phật về thuyết pháp. Ông lấy gì để mua vậy? Bằng những 
thỏi vàng. Bao nhiêu thỏi? Bằng số lượng những thỏi vàng mà ông chở tới, 
đủ để lát kín khu vườn này. 


Nhân duyên gì khiến ông đã mua khu vườn này để cúng dường Phật? Số là 
một hôm ông có công chuyện phải tới thành Vương-xá. Ông tạm trú tại 
nhà người bạn tên là San-đàn-na. Khoảng nửa đêm, ông thấy ông bạn 
trưởng giả này thức dậy, trang hoàng nhà cửa, chăng đèn kết hoa, bay 
biện rất là mỹ lệ. 

Thấy vậy, ông hỏi bạn: "Có chuyện gì mà ông lại sửa sang bày biện nhà 
cửa đẹp dè như vậy? " San-đàn-na đáp: "Tôi chuẩn bị mời đức Phật tới 
nhà thọ trai để cúng dường Ngài." 

Từ trước trưởng giả Tu-đạt-đa chưa từng nghe ai nói tới danh từ "Phật." 
Lúc đó, nghe xong câu nói, ông thấy như các chân lông trong toàn thân 
mọc dựng lên, ông cảm thấy thật kỳ quái bèn hỏi tiếp: "Phật là thế nào?” 
San-đàn-na kể cho ông hay: "Đức Phật nguyên là một vị thái tử, con vua 
Tịnh-phạn, nhưng Ngài không ham cả ngai vàng mà xuất gia tu hành, tu 
sáu nằm tại Tuyết sơn, lại du học mấy năm, sau đến thành Ca-da (Gaya) 
tu dưới gốc cây bồ-đề. Một đêm, trông lên sao sáng, Ngài bừng ngộ đạo, 
chứng quả thành Phật." 

Trưởng giả Tu-đạt-đa vốn đã có sẵn căn lành, nên nghe xong câu chuyện 
đó, cảm thấy trong mình nóng nẩy, bứt đầu, bứt tai, muốn đi ngay tìm gặp 
Phật. Lòng của ông, muốn tức khắc thấy Phật, rất là thành khẩn, đã tới 
mức độ biến thành cảm ứng, động tới Phật, nên ông được Phật phóng 
quang chiếu tới. Lúc đó, Thích-ca Mâu-ni Phật đương ở tại tinh-xá Trúc- 
lâm, cách thành chừng sáu, bảy dặm đường vê phía đông-nam. Khi Tu- 
đạt-đa thấy hào quang phóng tới, cho là trời đã sáng, bèn lập tức khoác áo 
để đi ra cổng thành mà không biết rằng, giờ đó hãy còn nửa đêm, cổng 
thành còn đóng kín. Tuy nhiên, vì có Phật dùng thần lực, mở cổng thành, 
nên trưởng giả Tu-đạt-đa mới qua được cổng, rồi theo ánh sáng lần đi tới 
chỗ Phật. 


Lúc ra mắt Phật, ông không biết phải cư xử thế nào, lễ nghi ra sao, ông 
không biết cách khấu đầu đảnh lễ. May khi đó, có bốn vị trời, hóa thành 
tỳ-kheo, cùng đến chỗ Phật. Đầu tiên họ quỳ gối, chắp tay, ba lần bạch 
Phật, sau đó hướng bên tay mặt nhiêu xung quanh Phật ba vòng. Ông 
cũng bắt chước cách ấy đảnh lê trước chân Phật, bạch rằng: "Phật thật là 
tốt quá, từ trước tới nay, con chưa được gặp Phật, lần này là lần đầu tiên 
được thấy Phật, con không muốn xa Phật nữa, nay con thỉnh Phật đến một 
địa điểm gần nhà của con, chẳng hay có được hay không? Đức Phật nói: 
"Có thể được. Ông có chỗ chẳng? Ờ đây, ta có một ngàn hai tram năm 
mươi đệ tử, thường ngày cùng với ta, ăn chung và ở chung một nơi, Ông 
có được một địa điểm rộng lớn như vậy chăng?" Trưởng giả Tu-đạt-đa 
bạch: "Khi về nhà, con sẽ kiếm, nhất định sẽ tìm ra được một chỗ để đức 
Phật trú." 

Trở về nhà, ông bỏ công đi kiếm đất, kiếm tới kiếm lui, kiếm ra vườn bêng 
của thái tử Kỳ-đà. Ông thấy địa điểm này, gần thành Xá-vệ, phong cảnh tú 
mỹ, đất linh, nhân kiệt, cái gì cũng hay, kẹt một nỗi khu vườn này là tài 
sản của thái tử Kỳ-đà. Ông bèn nhờ người di gặp thái tử, ướm hỏi việc 
mua đất. 

Thái tử nói đùa một câu như sau: "Được! Tu-đạt-đa muốn mua ư? Có thực 
nhiều tiên thì hãy đem vàng thỏi rải kín khu vườn thì ta sê bán cho." Thái 
tử cứ nghĩ răng chẳng khi nào Tu-đạt-đa có thể mua nổi. Đâu ngờ! Ông 
trưởng giả quá nhiều tiên. Sự thành khẩn của ông mời Phật thuyết pháp 
đặc biệt đến nỗi, khu vườn có đắt giá thêm nữa, ông cũng có thể mua. 
Ông cho lấy vàng từ các chỗ mà lâu nay ông cất giấu trong kho của nhà, 
đem từng thỏi lát kín khu vườn nói trên. 


Thấy quang cảnh như vậy, trong lòng thái tử Kỳ-đà không vui chút nào. 
Tại sao vậy? Thái tử đâu có tính bán vườn, nói bán chỉ là lời nói đùa mà 
thôi. Khi khu vườn đã rải kín bằng những thỏi vàng, thái tử nói với ông 
trưởng giả như sau: "Ông hãy thâu vàng lại đi, lúc trước tôi chỉ cốt nói đùa 
với ông, chớ không phải là lời nói thật. Lúc đó tôi nghĩ, làm sao ông có thể 
bỏ ra chừng đó tiên được. Nay, tuy ông đã làm đúng như vậy, vàng đã bây 
ra khắp vườn, nhưng vườn hoa này tôi không bán, dù ông có bao nhiêu 
tiên đi chăng nữa cũng vậy." 

Trưởng giả Tu-đạt-đa đáp: "Lời của thái tử một khi đã nói ra thì không thể 
coi là lời nói đùa. Nếu nay lời nói của thái tử không đáng tin, mai này khi 
làm vua toàn dân ai còn tin lời thái tử nữa." 


Thái tử Kỳ-đà nghĩ, rồi nói với ông trưởng giả: "Đúng là ông đã rải vàng 
khắp khu vườn, nhưng chỗ cây cao thì không thể dùng vàng bầy lên được. 
Bây giờ làm như thế này vậy! Vườn thì ông cúng dường đức Phật, còn cây 
thì do tôi cúng dường Phật." Trưởng giả Tu-đạt-đa đồng ý. Do đó cả hai 
cùng cúng dường đức Phật khu vườn, nên về sau địa điểm này được đề 
tên là "Rừng Kỳ-đà, vườn Cấp-cô-độc." Vì lý do trong tương lai, thái tử 
sẽ là quốc vương, nên tên của thái tử ghi trước tên của ông trưởng giả. 
Vậy là cây là của thái tử Kỷ-đà, mà vườn là của ông trưởng giả Tu-đạt-đa. 
Tu-đạt-đa theo nghĩa của tiếng Phan là "thiện thí", tức là hay bố thí. 


Cùng với chúng đại tỳ kheo: Tỳ-kheo. có ba nghĩa: khất sĩ, bố ma và 
phá ác, do đó danh từ này vẫn để nguyên tiếng Phạn, chỉ phiên âm mà 
thôi. "Chúng" là có ý nói số nhiều. Bao nhiêu vậy? Một ngàn hai trăm 
năm mươi vị. 

Sau khi thái tử Tất-đạt-đa thành Phật, đầu tiên Ngài tới vườn Nai (Lộc 
uyên) độ cho nhóm A-nhã Kiều-trần-như gồm nam tỳ-kheo. Kế đó là ba 
anh em Ca-diếp. Mấy người này thuộc giòng Bà-la-mồn, theo ngoại đạo 
thờ lửa. Họ có được ít nhiêu thân thông, nhưng khi gặp Phật, thân thông 
phóng hỏa của họ không thực hiện được nữa, họ bèn quy y Phật. Người 
anh lớn tên là Ưu-lâu-đầu-tần-loa, có 500 đồ đệ, người em thứ nhì là Ca- 
da, người em thứ ba là Na-đề, môi người có 250 đồ đệ. Ba anh em suất 
lãnh cả đám đồ đệ cùng nhau quy y Phật, rôi xuất gia làm tỳ-kheo. Họ đều 
là những người lau nay được vua và than dân tín phụng, cho nên việc họ 
nhất loạt quy y là một tin chấn động trong toàn quốc. It lâu sau, Xá-lợi- 
phất và Mục-kiên-liên, vốn là những học giả trong sáu phái ngoại đạo 
đương thời (ngoại đạo lục sư), cả hai đều là những bậc trí huệ học vấn, có 
tiếng tăm thời bấy giờ, cũng mang các đồ chúng, 100 người, đến xin quy y 
Phật. Phật cũng còn độ cho bọn Da-xá 50 người. Vậy là tổng cộng một 
ngàn hai tram năm mươi läm người, nhưng bỏ số lẻ đi nên chỉ kể là một 
ngàn hai tram năm mươi người. Các số đệ tử làm thành pháp hội, thường 
theo Phật học Phật pháp. 

Lúc ấy gân đến giờ thọ trai của đức Thế-tôn: Y nghĩa của chữ Thế-tôn 
như thế nào? Đây là một trong mười tên hiệu của đức Phật. Mỗi vị Phật 
đều có mười tên hiệu như vậy. Phật Thích-ca từ tang trời Đâu-suất giáng 
thế, ở phía bên hông bà Ma-da mà lọt lòng mẹ, ra đời thì đi luôn bảy bước, 
dưới chân đạp lên bông sen, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất mà 
nói rằng: "Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn." Khi nói xong câu này, 
liền có chín con rêng phun nước, tắm cho đức Phật. Bởi đó, tên hiệu của 


Phật là Thế-tôn, vì ở thế gian cũng như ở các tang xuất thế gian, tất cả 
đều suy tôn và kính ngưỡng Ngài. 

Ngài đắp y mang bát, vào đại thành Xá vệ khất thực. Đắp y: Y có 
ba loại. Một là áo z/-đ3-hói, tiếng Phan này dịch nghĩa là "áo làm việc," 
nghĩa là khi làm việc thì mặc áo này. Người ta còn gọi là "áo năm mảnh," 
mảnh ngắn chắp với mảnh dài. Loại áo thứ hai kêu là uât-đa-/a-tãng, dịch 
nghĩa là "ao bảy mảnh," dành cho người xuất gia mặc. Loại thứ ba là £ấng- 
gia-lé, còn gọi là "tổ y," là "đại y," gồm có năm mảnh, với 108 mảnh vụn. Y 
này có nghĩa gì vậy? Ao này được coi là áo "phước điền," hay là ruộng 
phước vì mỗi mảnh vụn tượng trưng cho một thửa ruộng, do những người 
tại gia cúng dường cho tam bảo, trước mặt mấy người xuất gia để cầu 
phước. Y nghĩa cũng giống như việc gieo trông ở ruộng, lấy công đức gieo 
xuống ruộng, nên áo này mới có tên là áo phước điên. Người xuất gia mỗi 
khi mặc áo này thì có lời chú nguyện như sau: Thiên tai giải thoát y, vô 
thượng phước điền y, ngã kim đảnh đái thọ, thế thế thường đắc phi (lành 
thay áo giải thoát, áo phước điền vô thượng, tôi nay kính lãnh thọ, đời đời 
áo được mang), coi như không còn gì trên đời cao thượng bằng áo đó. 


Áo này được mang vào những lúc nào? Vào những dịp đăng đường giảng 
kinh, thuyết pháp, hoặc vào cung vua để được cúng dường. Đi ra ngoài 
hóa duyên khất thực cũng lấy y này đắp lên. 


Phật đến giờ thọ trai, cũng dap y mang bát, mình thì mang y, tay thì cầm 
bát. 

Mang bát: Danh từ "bát" cũng là tiếng Phan, kêu là bêt-da-/la (patra), nói 
gọn lại chỉ còn một âm là bát. Bát là một "ứng lượng khí," nghĩa là một đồ 
dùng tương ưng với một lượng, ý muốn nói số lượng thực phẩm đựng 
trong bát là vừa đủ cho mình ăn. Bát của Phật Thích-ca Mâu-ni là bát bằng 
sắt do vua trời Tứ-thiên vương cung hiến. 

Phật mang bát đi vào thành nước Xá-vệ để xin ăn. Tại sao người xuất gia 
lại phải đi xin ăn? Xin ăn chính là mang cơ hội đến cho chúng sanh, để họ 
có thể gieo phước trước tam bảo. Đi tới từng nhà mà xin, có thuyết nói là 
bảy nhà, có thuyết thì chẳng kể bao nhiêu nhà, khi nào xin đủ ăn thì thôi. 
Khất thực thì "chó bỏ nhà nghèo mà tới nhà giầu, bỏ nhà hèn mà tới nhà 
sang." Trong Kinh Lăng-nghiêm có đoạn như sau: "Ong A-nan vốn biết, 
đức Như-lai Thế tôn, quở ông 1u-bö-đề và ông đại Ca-diêb, làm A-ia-hán 
ma tâm chua quân Bình. “Có chuyện gì mà lại quở trách hai vị này vậy? Số 
là tôn giả Tu-bồ-đề suy nghĩ như thế này: "Vì duyên cớ gì người ta có được 


nhiều tiên? Bởi vì kiếp trước người ta đã làm được công đức, kiếp này 
hưởng phước báo, nay nếu không cùng họ hóa duyên, đặng giúp họ cơ hội 
gieo phước thì kiếp này họ không được làm công đức, kiếp sau tất họ sẽ 
bân cùng." Bởi lý do này mà tôn giả Tu-bồ-đê chuyên gõ cửa các nhà có 
tiền để hóa duyên. Cũng có lý do là thức ăn của những người có tiền đều 
là thức ăn ngon; tôi cho rằng tôn giả Tu-bồ-đề thích ăn của ngon, nên 
người mới đến nhà giàu để xin ăn. Tôi nói như vậy không biết chừng, đã 
phi bang tôn giả Tu-bô-đề, hoặc giả, tôn giả không có ý này, không ham 
đồ ăn ngon như bọn chúng ta ngày nay, mà thực lòng muốn cho các người 
giàu được cơ hội đặng tiếp tục gieo phước lành. 

Tôn giả đại Ca-diếp là một đầu-đà tu khổ hạnh, mỗi ngày chỉ ăn một bữa. 
Ông không đến những nhà giàu để hóa duyên, chỉ tới các nhà nghèo, vì 
ông có ý nghĩ như thế này: "Những người nghèo đó, bởi cớ gì họ nghèo? 
Bởi trong kiếp xưa, họ không biết làm công đức, nên kiếp hiện tại họ 
nghèo, nay ta hãy đến độ cho họ một phen, cho họ được gieo chút phước 
trước tam bảo, đặng kiếp sau họ được phú quý." Nghĩ vậy nên Tôn giả đại 
Ca-diếp mới chuyên đi hóa duyên các người nghèo. Tôi cho rằng, vì Tổ-sư 
Ca-diếp tu khổ hạnh, không ham ăn đồ ngon, và biết rõ nhà giầu thường 
có đồ ăn ngon, còn mình thì không muốn ăn đồ ngon, nên chỉ đến nhà 
nghèo mà hóa duyên là ý đó. Người Trung Hoa có câu ngạn ngữ: "Giảm y 
tăng thọ, giảm thực tăng phúc," tức là giảm thiểu ăn và mặc thì phước thọ 
tăng. Lúc Tôn giả đại Ca-diếp quy y Phật, Ngài đã một trăm hai mươi tuổi 
rồi. 

Ông Tu-bồ-đề chuyên hóa người giàu, ông đại Ca-diếp chuyên hóa người 
nghèo, tư tưởng của cả hai đều có ý thiên một bên, không hợp với lễ trung 
đạo, nên Phật mới quở rằng họ là A-la-hán mà còn thiên, không thuận với 
lẽ trung đạo. Phật thì đi khất thực trong một tinh thần bình đẳng, không 
chọn người có tiên, cũng không kiếm người bần cùng, và ông A-nan cũng 
giống như vậy, đi khất thực một cách bình đẳng: "Trong tâm ông nghĩ, đối 
với trai chủ, chẳng kể thúc ăn dø sạch, dòng Sát-đê-li hay chiên-da-la, 
chẳng kể quý tiện, phát tâm từ bi để thành tựu tốt đẹp cho tất cả chúng 
sanh đều hưởng công đúc vô luong.” 

Trong thành ấy, Ngài theo thứ lớp khất thực, xong trở vê nơi 
cũ. Tại sao biết đức Phật không chọn lựa? Vì Ngài lần lượt từng nhà, khất 
thực xong nhà này, Ngài đến nhà khác, theo đúng thứ lớp. 

Khi nào khất thực xong, Ngài trở về nơi cũ. Nơi cũ (bổn xứ) đây là rừng 
Kỳ-đà vườn Cấp-cô-độc. 


Thọ trai xong, Ngài cất y bát, rửa chân rôi trải tòa ra ngồi. Ngài thọ 
trai, an xong Ngài xếp y, thâu dọn bát rồi rửa chân, vì theo tập quán 
đương thời là khi ra ngoài không mang giầy, mang bí-tất, để chân trần, 
đạp đất. Chỉ khi nào về nhà, ăn xong mới rửa chân sạch sẽ. 

Khi làm xong tất cả các điều này rồi, đức Phật làm gì? Ngài ngồi tham 
thiên. Bản văn của Hán tạng dịch chỗ này là "phu tòa nhi tọa." Phu tòa 
nghĩa là trải lại tọa cụ ngay ngắn để ngồi cho thư thái, chẳng giống chúng 
ta bây giờ, đệm chỗ ngôi cho thật dầy, thật êm, ngồi sao cho thoải mái, 
còn Phật thì chỉ xếp chỗ ngồi cho tê chỉnh một chút thôi. 

Trong bất cứ một hành vi nào, như lúc Phật ăn uống, đắp áo, hoặc làm 
một việc nhỏ nhặt nào khác trong cuộc sống, không kể giờ nào trong ngày, 
Ngài đều biểu hiện thực tướng bát-nhã, bổn địa phong quang, không phải 
là cách thức cố ý làm ra cho kiểu cách. Nếu chúng ta hiểu rõ Phật pháp thì 
mọi hành vi cử chỉ đều là tu hành, chẳng phải chỉ tu lúc ngồi tĩnh tọa. Ngồi 
tại một chô nào thì làm như một kẻ đã tu một cách thuần thành, còn ngoài 
lúc ngồi ra thì khoa tay múa chân, nói đông nói tây, toàn chuyện trên trời 
dưới biển. Người tu đạo phải tự lo liệu hành vi cử chỉ của mình, đi đứng 
nằm ngồi không lia chánh niệm. Những người tu đạo cùng ở một chô, phải 
giảm thiểu bắt chuyện với nhau, vì nói nhiều sẽ phí thời giờ công phu của 
người xung quanh, mà dụng công tu đạo thì nhất cử nhất động không thể 
làm phương hại đến người khác. Vô luận đức Phật làm việc gì, không bao 
giờ thấy có sự ôn ào, to tiếng, và lúc nào cũng thấy có sự yên lặng, cho 
nên, với bao nhiêu người ở cùng một nơi, mà từ sớm đến tối, không thấy 
có ai chuyện trò, hoặc nếu có tiếng nói nào thì thanh âm cũng nhỏ nhẹ, 
không làm phiền tới một ai. 


Phan 2 
THIỆN HIỆN KHẢI THỈNH 


Bây giờ, trưởng lão Tu-bồ-đề, ở trong đại chúng, liên từ chỗ ngồi 
đứng dậy, trật vai áo bên mặt, đầu gối bên mặt quỳ xuống đất, 
chắp tay cung kính bạch Phật rằng: 

Hiếm có thay Đức Thế-tôn! Đức Như-lai khéo hộ niệm các vị Bô- 
tát, khéo phó chúc các vị Bồ-tát. 


Bạch Đức Thế-tôn! Người thiện nam, người thiện nữ, phát tâm a- 
nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đê, nên làm sao trụ, làm sao hàng 
phục được tâm? 

Đức Phật nói: "Lành thay! Lành thay! Tu-bôồ- đê! Đúng như lời con 
nói, Như-lai khéo hộ niệm các vị Bê-tat, khéo phó chúc các vị Bô- 
tát. Nay con hãy lăng nghe cho kỹ, ta sẽ vì con mà nói. Người 
thiện nam, người thiện nữ, phát tâm a-nậu-đa-la tam-miệu tam- 
bô-đề, nên an trụ như thế này, nên hàng phục tâm mình như thế 
này." 

"Dạ! Bạch Thế-tôn! Con nguyện vui lòng lắng nghe." 

Lược giải: 

Bây giờ, trưởng lão Tu-bồ-đề, ở trong đại chúng, liên từ chỗ ngồi 
đứng dậy, trật vai áo bên mặt, đầu gối bên mặt quỳ xuống đất, 
chap tay cung kính bạch Phật rằng: 

Sau khi Đức Phật thâu y bát, rửa chân, ngôi lên tòa, thì có một vị trưởng 
lão đứng lên thưa hỏi. 

“Trưởng lão": Danh xưng trưởng lão có thể, một là chỉ các trưởng lão cao 
niên và nhiều tuổi hạ, hai là trưởng lão về pháp tánh, ba là trưởng lão về 
phước đức. Danh xưng trưởng lão là do mọi người cung kính mà xưng hô 
với mình, chớ không phải do mình muốn làm trưởng lão, hay tự phong cho 
mình mà được. Cũng không thể do mình tranh đoạt mà có. 

Nếu tuổi lớn, cộng thêm với nhiều tuổi hạ, tức là thọ giới đã lâu, thì gọi là 
trưởng lão. Nếu chỉ lớn tuổi mà tuổi hạ ít thì không được kê trong số này. 
Đại để như trường hợp của Tôn-giả Ma-ha Ca-diếp, ông là người lớn tuổi 
nhất, thời gian thọ giới cũng lâu nhất, nên gọi là trưởng lão. Trưởng lão vê 
tuổi hạ và nhiều năm hạ cũng chia thành thứ bậc. Như thọ giới muời năm 
thì kêu là hạ tọa, hai mươi năm gọi là trung tọa, ba mươi nằm gọi là 
thượng tọa. 

Trưởng lão về pháp tánh thì không cần có niên cao hay tuổi hạ nhiều. Vị 
này có thể ít tuổi nhưng trí huệ thâm sâu, có khả năng giảng kinh thuyết 
pháp, giáo hóa chúng sanh, hiểu rõ Phật-pháp, thông đạt diệu nghĩa cũng 
như có biện tài vô ngại. 

Trưởng lão về phước đức thì có phước báo và cũng là người đủ đức hạnh. 
Pháp tánh trưởng lão thì không kể về tuổi tác. Như Ngài Xá-lợi-phất mới có 
tám tuổi mà đã thành trưởng lão. Vì lý do gì vậy? Số là khi lên tám tuổi, 


Tôn-giả đã lên tòa thuyết pháp, khuất phục hàng loạt các luận sư, khiến họ 
lu lưỡi, ấp ung không còn tranh cãi được điều gì, đành phải gieo cả năm 
vóc xuống đất, cam tâm dập đầu trước cậu bé lên tám, mà tuyên bố thua 
cuộc. Có như thế, Ngài Xá-lợi-phất mới được tôn là một pháp tánh trưởng 
lão ngay khi mới lên tám. Sanh ra mới được bảy ngày, Ngài Xá-lợi-phất đã 
thông đạt hết các kinh tạng. Chúng ta hãy tưởng tượng chỉ có bảy ngày 
mà học cùng khắp cả Phật-pháp, thì thử hỏi ngài đã đủ tư cách làm một vị 
trưởng lão chưa? Thật là siêu việt có thừa, bởi vậy trong các?ệ tử Thanh- 
văn của Phật, Ngài là bậc biện tài vô ngại, trí huệ hàng đầu. 

Biện tài có bốn loại, gọi là Tứ-vô-ngại biện: 

Thứ nhất là vô ngại biện về lời, tức ngôn từ. Bất cứ ai có van đề gì, ngài 
đều biện giải được một cách trôi chảy. Lời lẽ mà ngài xử dụng nghe rất 
hay, vừa tinh luyện lại vừa chỉnh, dùng rất đúng chô. Đối phương muốn 
đưa lý lẽ tới đâu, cũng không sao thắng nổi. 

Thứ hai là vô ngại biện vê nghĩa. Không riêng ngôn từ mỹ lệ, nghĩa lý ngài 
đưa ra hết sức thông suốt. 

Thứ ba là vô ngại biện về pháp. Lời ngài nói ra, chỗ nào cũng là đạo, nơi 
nào cũng qui về cùng một nguồn gốc, tất cả đều là Phật-pháp, không còn 
có gì là bế tắc trở ngại. 

Thứ tư là vô ngại biện với niềm vui thuyết pháp. Là một loại lạc thuyết tam 
muội, vui thích thuyết pháp cho mọi người, trừ phi người ta không muốn 
nghe, nếu muốn nghe, thì lời pháp sẽ như nước nguồn tuôn chảy, không 
lúc nào ngưng. 

Vị trưởng lão được nói đến trong Pháp-hội Kim Cang này là Tôn-giả Tu-bồ- 
đề. Thứ bậc trưởng lão của Tôn-giả thuộc về tuổi tác và nhiều năm hạ. 
Ngoài ra ngài còn được coi là một pháp tánh trưởng lão, mà cũng là phước 
đức trưởng lão nữa, tức kiêm cả ba loại. 

Tu-bồ-đề có ba nghĩa là: Thiện Cát, Thiện Hiện và Không Sinh. Khi Tôn-giả 
ra đời, kho chứa của báu trong nhà hốt nhiên trống không. Người cha sợ 
lắm, mới bói một quẻ, nhưng quẻ đó lại vừa tốt, vừa lành, nên đặt tên 
Tôn-giả là "Thiện Cát." Bảy ngày sau, của báu lại hiện ra, nên đặt một tên 
nữa là "Thiện Hiện". Tại làm sao của báu lại biến thành không vậy? 
Nguyên do vì Tôn-giả Tu-bô-đề đã tu pháp môn "quán không” từ nhiều 
kiếp trước. Ngài đã chứng đắc lý không, và trong hàng đệ tử của Phật, 
ngài là vị giải không đệ nhất. Có vậy nên khi sinh ra đời, trong nhà có tất 


cả 108 kho châu báu, tự nhiên biến thành trống không. Đó là ý nghĩa 
"Không Sinh" (sinh từ không) của danh hiệu Tôn-giả Tu-bô-đề. 

"Trong đại chúng" Tôn-giả Tu-bồ-đề từ trong đại chúng của pháp hội bát- 
nhã, gồm có cả trắm ngàn vạn ức trời và người. 

"Liên từ chỗ ngồi đứng dậy," Tôn- -giả trông thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
ngồi ngay ngắn trong tư thế kiết-già, như như bất động mà luôn luôn sáng 
suốt (như như bất động, liễu liễu thường minh), ông hiểu được ý nghĩa của 
sự biểu hiện này. Biểu hiện điều gì vậy? Chính là biểu hiện một pháp về trí 
huệ bát nhã. Đức Phật thường ngày, trong mọi oai nghi, đi, đứng, nằm, 
ngồi, đều biểu hiện diễn thuyết Thực-tướng Bát-nhã, Quán-chiếu Bát-nhã, 
và Văn-tự Bát-nhã, đủ các loại diệu pháp bát nhã. Pháp bát nhã mầu 
nhiệm này, chỉ duy kẻ có trí huệ mới thâm nhập được. Ngài Tu-bồ-đề, vừa 
đủ trí huệ, vừa đủ phước đức, nên mới nhận ra và hiểu ý Phật muốn 
thuyết diệu pháp thực tướng bát nhã. Ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy. 


"Trật vai áo bên mặt," theo phong tục của người ấn Độ, thì trật vai áo bên 
mặt là biểu thị sự tôn kính. ở Trung Hoa người xuất gia cũng để lộ vai tay 
mặt, đó là theo lối áo Phật chế xưa kia. Tại ấn Độ, Thái Lan, Miên Điện, và 
Tích Lan, áo cà-sa của người xuất gia đêu có mầu vàng đậm, không có 
khoen móc, bảo tên cách thức của thời Phật tại thế. 

Tại sao ở Trung Quốc, áo cà-sa lại có khoen móc? Chẳng qua đây là một 
sự canh cải linh động, quyên biến. Vì khí hậu ở Trung Hoa tương đối lạnh 
hơn, nên cần mặc thêm áo lót bên trong áo cà-sa. Vi trong áo lót, ngoài cà 
sa nhiều khi cà sa có tuột xuống đất cũng khó cảm biết. Vì lê này, có thầy 
nhanh trí đã chế ra cái khoen để móc, giữ cho áo không bị tuột thế là vừa 
giữ được cách thức do Phật chế, vừa tiện lợi thích ứng với hoàn cảnh của 
mình. Đó là nguyên ủy của cái khoen móc trên áo cà-sa của người xuất gia 
Trung Quốc. 

Tu-bồ-đề trật vai áo bên phải, Ôđầu gối bên mặt quỳ xuống đất, chắp tay 
cung kính bạch PhậtỢ. Trật vai áo bên mặt, đầu gối bên mặt quì xuống đất 
có nghĩa là thân nghiệp thanh tịnh, chắp tay cung kính là ý nghiệp thanh 
tịnh, bạch Phật là khẩu nghiệp thanh tịnh. Các điều này biểu thị ba nghiệp 
thanh tịnh. Lấy thân, tâm, khẩu, cả ba thanh tịnh mà thỉnh Phật thuyết 
pháp. 

Hiếm có Đức Thế-tôn! Đức Như-lai khéo hộ niệm các vị Bôồ-tát, 
khéo phó chúc các vị Bô-tát. 

Hiếm nghĩa là thật ít có. Hiếm có gì? Hiếm có Phật. 


Phật Thích Ca đương ngồi trên pháp tọa, một lời cũng chẳng thốt ra. 
Trưởng lão Tu-bồ-đề sao mà lắm chuyện vậy? Gió chẳng động mà sóng lại 
dậy lên, đương vô sự mà sự lại sanh, có đầu lại đội thêm đầu, có tướng lại 
thêm tướng, như vậy chẳng phải là đương yên ổn mà tự nhiên kiếm 
chuyện cho rắc rối hay sao? Phật Thích Ca không nói gì, sao trưởng giả lại 
nói là "hiếm có". Hoặc giả đức Thích Ca nói ra một nghĩa lý gì, hoặc biểu 
hiện một cái gì, thì phát biểu câu "đức Thế-tôn hiếm có" có thể là điều tạm 
được, dang may Phat khêng có làm cái gì khác, ngoài việc Ngài bày tọa cụ 
để ngồi xuống mà lại nói tới "hiếm có!". Các vị nên chú ý nhìn nhận cho 
thật kỹ tại chỗ này, toàn bộ ý nghĩa Kinh Kim Cang nằm tại chỗ này đây! 


Thích Ca Mau Ni Phật "trải tọa cụ ra, ngồi xuống" là đã thuyết pháp rồi đó, 
cho nên ông Tu-bồ-đề mới nói: "Đức Thế-tôn hiếm có! Đức Như-lai khéo 
hộ niệm các vị Bồ-tát, khéo phó chúc các vị Bô-tát." Phật thuyết bát-nhã 
chính là để hộ niệm các Bồ tát, chính là vì phó chúc các Bồ tát. Ngài lìa các 
tướng ngôn ngữ, các tướng van tự, các tướng tâm duyên, ly mọi tướng để 
tuyên thuyết cái thực tướng của bát-nhã. Chỉ người nào chứng được quả 
thánh mới hiểu nổi thực tướng bát nhã, còn như phàm phu thì không vào 
được, không hội được pháp mâu bát nhã này. Tôn-giả Tu-bô-đề mới nghĩ 
ra biện pháp khiến Đức Phật dùng phương tiện thiện xảo để diễn thuyết 
văn tự Bát nhã. Do đó Ngài mới quyền biến thị hiện thay chúng sinh thỉnh 
pháp. Từ trong đại chúng Ngài đứng lên, trật vai bên mặt, chắp tay cung 
kính bạch Phật, nói rằng: "Đức Thễ-tôn thật là hiếm có, các pháp mà Ngài 
nói thật là khéo bảo hộ các vị Bồ-tát, khéo dạy dô các vị Bồ-tát, các pháp 
này thực là mau nhiệm vô cùng!" 

Bạch Thế-tôn! Người thiện nam, người thiện nữ, phát tâm a-nậu- 
đa-la tam-miệu tam-bô-đề, nên làm sao trụ, làm sao hàng phục 
được tâm? 


Trưởng lão Tu-bô-đề vì chúng sanh mà thỉnh pháp, lại xưng hô "Thế-tôn” 
và bạch rằng: "Bạch Thế-tôn! Ngài đã giảng thực tướng bát-nhã xong, 
nhưng một số chúng sanh vần chưa hiểu rõ, vậy xin Ngài hãy vì các chúng 
sanh đời mạt pháp sau mà giảng thuyết lại. Như quả có người thiện nam, 
có người thiện nữ, phát tâm a-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề. . ." 
"A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bô-đề" là tiếng Phan, nghĩa là vô thượng 
chánh đẳng chánh giác. Tại sao trong bản kinh Hán-tạng không phiên dịch 
chữ này? Đây là một danh từ dùng để chỉ quả vị Phật, nên do sự tôn kính 
mà không phiên dịch, và để luôn âm tiếng Phạn. 


A-nậu-đa-la là vô thượng, tam-miệu là chánh đẳng, tam-bö-đề là chánh 
giác. 

Kẻ có chánh giác thì khác với phàm phu; Phật đã giác ngộ chân chánh nên 
không giống kẻ phàm phu, những người không giác ngộ. Là chánh đẳng 
tức thị khác với kẻ nhị thừa, vì nhị thừa chỉ là chánh giác mà không phải 
chánh đẳng. Gọi là giác ngộ "chánh đẳng chánh giác" tức là sự giác ngộ 
này chân chánh ngang với sự giác ngộ của Phật (đẳng là ngang hàng). "Vô 
thượng" tức là có sự khác biệt với hàng bô tát, vì Bồ-tát chỉ được chánh 
đẳng mà chưa đạt tới hàng vô thượng. Bồ tát còn được gọi là "Hữu 
Thượng Sĩ", Phật mới có hiệu là "Vô Thượng Sĩ" tức là không có thứ bậc 
nào ở trên Phật, Phật là quả vị tột cùng. 

Tôn-giả Tu-bồ-đề thưa với Phật rằng: "Như có người muốn phát tâm a- 
nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề thì họ phải làm sao để an trụ chân tâm? 
Phải làm sao để hàng phục tâm vọng tưởng, tâm phan duyên, tâm phóng 
túng, tâm hư vọng, tâm cống cao ngã mạn, tâm tham, tâm sân, tâm si?" 


"Hàng phục được tâm” là chế phục tâm xấu. Hàng phục là gì? Như hai bên 
giao chiến, thì khi hàng phục chính là chiến thắng đối phương. 


Làm sao để chế phục tham, sân, si? Phải vun trồng giới, định, huệ. Có giới, 
định, huệ thì không có tham, san, si. Vì quan hệ giữa tham sân si và giới 
định huệ thì hô tương liên đới; cái này chỉ có ý nghĩa nếu có cái kia, do đó 
ta có thể nói: Tham, sân, si tức là giới, định, huệ; giới, định, huệ tức là 
tham, sân, si. Ví như cùng một số tiền, ta có thể dùng nó mua thuốc phiện 
cũng có thể dùng nó giúp đỡ kẻ khác qua cơn khốn cùng. Đó là ý nghĩa 
thuyết minh quan hệ của tham, sân, si và giới, định, huệ. Biết cách dùng 
thì có giới, định, huệ; không biết cách dùng thì có tham, sân, si. 

Đối với người ngu si thì giới, định, huệ sẽ biến thành tham, sân, si. Nước 
với băng cũng vậy, nước chẳng khác băng, băng chẳng khác nước, nước 
tức là băng, băng tức là nước. Cùng một nghĩa lý này, ta thấy phiên não 
tức bồ-đề, bồ-đề tức phiền não, phiền não và bồ-đề chẳng phải là hai thứ. 
Nếu không biết cách dùng thì phiên não là phiên não, ngược lại như biết 
cách, thì phiên não sẽ trở thành bồ-đề. 

Nói ra là pháp, thực hành là đạo, nói cho tốt, nói cho hay, mà chẳng thực 
hành thì chẳng phải là đạo. Nhất định phải thành thật mà làm, y theo Phật- 
pháp mà tu hành. Siêng năng tu giới, định, huệ, sẽ diệt tham, sân, si, như 
vậy chính là hàng phục tâm. Nếu chúng ta hàng phục được vọng tâm, thì 


chân tâm sẽ thường trú, cho nên có câu "thường trú chân tâm, tính tịnh 
minh thể". 

Đức Phật nói: "Lành thay! Lành thay! Tu-bô-đê! Đúng như lời ông 
nói, Như-lai khéo hộ niệm các vị Bô-tát, khéo phó chúc các vị Bô- 
tát. Nay ông hãy lang nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói. Người 
thiện nam, người thiện nữ phát tâm a-nậu-đa-la tam-miệu tam- 
bô-đề, nên an trụ như thế này, nên hàng phục tâm mình như thế 
này. " 

"Da! Thế-tôn! Con nguyện vui lòng lắng nghe." 


Đức Phật Thích Ca thấy ông Tu-bồ-đề vì chúng sanh mà thỉnh pháp, Ngài 
hoan hi nên mới khen rằng: "Ông Tu-bồ-đề, ông thực là tốt". 

Kế đó Phật nói: "Đúng lắm! Như-lai khéo bảo vệ các vị Bồ-tát, khéo dạy dỗ 
các vị Bồ-tát, nên mới nói pháp bát-nhã. Bây giờ, ông phải hết sức chú ý, 
ta nay giảng diệu pháp bát nhã cho ông, nhưng ông không được nghe như 
cách gió thoảng qua tai. Phải đặc biệt chú tâm. Nếu để phớt qua thì thật 
uống phí, nhọc công Như'lai." 

Người thiện nam, người thiện nữ, phát tâm a-nậu đa-la tam-miệu 
tam-bồ-đề. Câu này nghĩa là nên an trú chân tâm như thế này? hàng 
phục vọng tâm như thế này. 

Trong Kinh Kim Cang, tới đoạn nào khẩn yếu, ta cũng thấy may chữ như 
thế (như thị). Đức Phật có một cách biểu thị, mà không diễn tả ra bằng 
văn tự. "Như thế” tức không có giảng gì hết, đó là chỗ "hết đường ngôn 
ngữ, chô diệt mọi tâm ý”, cho nên có câu: 

"Khẩu dục ngôn nhi từ táng, 

Tâm dục duyên nhí lự vong.” 

Nghia là: 

Miệng muôn nói mà lời tan biến, 

Tâm muốn duyên may chẳng còn. 

"Như thế!" tức là chỗ không có lời giảng, nghĩa là bảo chúng ta hãy ngồi 
xuống tham thiền đi! Nếu chúng ta có thể ngôi tham thiền, hay thiên quán, 
thì do chú tâm chuyên nhất, vọng tâm tự nhiên bị hàng phục, chân tâm 
ngay đó hiển hiện. Do đó mới nói như thế. Nếu người ta cứ như vậy mà tu, 


thì thường an trụ chân tâm, thấy bổn lai Phật tánh, tánh tịnh minh thể và 
hàng phục vọng tâm. 

Vì vô tướng bát-nhã thì không có hình tướng gì hết, nên lúc Ngài Tu-bồ-đề 
đã hiểu minh bạch, muốn chúng sanh đời sau được hiểu thấu nên Ngài đáp 
rằng: "Dạ!" 

Nói tới đoạn này, chúng ta liên tưởng tới một lần nọ, đức Khổng-tử nói với 
Tăng-tử, có sự hiện diện của một số đệ tử nữa. Ngài nói: 

Sâm ơi! Đạo của ta chỉ dùng cái một xuyên suốt hết thảy. 

Tăng-tử thưa: "Da!" 

Khi đức Khổng đi ra, các môn đồ hỏi Tăng-tử: 

"Thầy nói gì?" 

Tăng-tử đáp: Đạo của đức Phu tử thì chỉ có lòng trung thứ thôi. 

Khi đức Khổng đi rồi, các môn đồ không hiểu thầy Tăng-tử đáp "dạ" là ý 
nghĩa gì. Tăng-tử thì hiễu, nhưng các đệ tử khác không hiểu, mới hỏi: "Câu 
thầy vừa nói đó có nghĩa gì? Làm sao mà chúng tôi chẳng hiểu gì hết?" 
Tăng-tử đáp: "Đạo của Phu-tử chỉ là trung thứ mà thôi." 

Trung, nghĩa là hết sức mình (tận kỷ); thứ, nghĩa là trút hết mình (thôi kỷ); 
trung thứ tức là đối với người thì hết lòng, nhường hết cho người. 

Thế Tôn! Con nguyện vui lòng lắng nghe. Trưởng lão Tu-bồ-đề bạch 
Phật: "Thế-tôn! Con nguyện vui lòng lắng nghe", lời thuyết pháp của Phật. 


Phần Ba: ĐẠI THỪA CHÁNH TÔNG 


Phật bảo Tu-bồ-đề: Các vị Bồ-tát Ma-ha-tát, nên hàng phục tâm như thế 
này: 

Ta sẽ khiến hết thảy các loài chúng sanh, hoặc loài từ trứng sanh, 
từ thai sanh, từ ẩm thấp sanh, tự hóa sanh; hoặc loài có sắc loài 
không có sắc, loài có tư tưởng, loài không có tư tưởng; loài chẳng 
phải có tư tưởng; loài chẳng phải không có tư tưởng, đêu được 
diệt độ nơi Vô Dư Niết-Bàn. 


Tuy diệt độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh như vậy mà thật 
ra không có chúng sanh nào được diệt độ cả. Vì sao? Tu-bôồ-đê! 
nếu Bồ-tát còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng 
thọ giả thì Ngài không phải là Bô-tát. 

Lược giải: 

Phật bảo Tu-bô-đề: Các vị Bô-tát Ma-ha-tát, nên như thế mà hàng 
phục tâm như thế này. 

Mấy chữ "Các vị Bồ-tát" là nói nhiều Bồ-tát, cũng có thể chỉ tất cả các vị 
Bồ-tát, mà cũng có thể chỉ một vị Bồ-tát. Đó là vị Bồ-tát nào? Chính là vị 
nào muốn hàng phục tâm. 

Tại làm sao giảng chữ "các" (chư) lại có thể giảng là tất cả, có thể giảng là 
nhiều, mà cũng có thể giảng là một vị vậy? Chúng ta nên hiểu rằng, nhiều 
chính là một, một chính là nhiều. Nhiều là do hợp lại từng vị một mà 
thành, nên một tức nhiêu, nhiêu tức một. Nhìn qua thì tựa như có hai, 
chẳng đồng một thứ, kỳ thật chẳng phải là hai thứ khác nhau. 


Vị Bồ-tát đó là ai vậy? Chính là các bạn đó! Các bạn nói rằng: "Tôi chỉ là kẻ 
phàm phu, chưa thành Bồ-tát." Xin hỏi các bạn có tin rằng mình thành 
Phật không? Tin chó! Vậy thì Phật còn có thể thành, huống chỉ là Bồ tát? 
Vấn đề này khỏi phải bàn nữa. 

Nói vê"Ma-ha-tát" tức là không phải hàng Bồ-tát nhỏ, mà là các đại Bô-tát. 
Danh xưng đại Bồ-tát có bảy ý nghĩa: 

1. 7hứ nhất là các bậc đại căn? đã từng cúng dường Tam-bảo, lễ bái Tam- 
Đảo, cung kính đối với Tam-Bảo từ vô lượng kiếp đến nay, vun trồng bao 
nhiêu công đức, mà chẳng phải chỉ gieo can lành trước một vị Phật, mà hai 
vi, ba, bốn, nam vi Phật. Căn lành của các vị này rất lớn, nên gọi là hàng 
đại căn. 

2. Thứ nhi là những bâc đại trí huệ. Thế nâo là có trí huệ lớn? Trí huệ lớn là 
biết phát tâm bồ-đề. Hiện tại quí vị đến đây nghe kinh, tìm hiểu Phật-pháp, 
tới chỗ này tham gia tham thiền, đâu chẳng phải trong kiếp xưa đã có ít 
nhiều căn lành, đã có ít nhiều trí huệ? Người nào không có căn lành, một 
khi tới chỗ này sẽ cảm thấy đứng không yên, ngồi không yên, như khỉ ưa 
chạy nhảy, như tâm trạng của chư thiên, khi tướng ngũ suy xuất hiện, 
không chịu ngôi chỗ của mình mà cứ chạy di. Nay các vị không bỏ chạy. 
Thậm chí ngày nào tôi cũng quở cũng đánh cả trắm phát hương bản. Chịu 
một tram cái hương bản chẳng phải là dễ. Tôi không nói đùa với các vị, 


như quả các vị không khai ngộ, thì bất cứ vị nào, cũng nhất định phải chịu 
trăm phát hương bản đó! Chẳng thà các vị bỏ đi vì bị đánh, còn hơn tôi 
không làm cho các bạn khai ngộ được. 

Có trí huệ lớn, phát tâm bồ-đề, vẫn chưa đủ mà còn phải độ khắp chúng 
sanh nữa. Vì sao Quán Thế Âm Bồ Tát lại hiện khắp nơi? Tại vì Ngài có trí 
huệ lớn, muốn độ khắp chúng sanh. Độ chúng sanh nhưng không chấp 
tướng, không an trụ vào cái tướng độ chúng sanh. Chấp tướng độ chúng 
sanh nghĩa là sao? Tỷ như Lương Võ Đế, ông giúp chúng sanh nhưng ông 
lại chấp tướng. Lúc ông gặp Bồ-đề-đạt-ma, vị tổ thứ nhất của Thiền-tông 
Trung Hoa, ông có hỏi như sau: 

"Ông coi tôi cúng dường bao nhiêu tăng, cúng trai, in kinh, tạo chùa miếu, 
rất nhiêu, vậy tôi có công đức chăng?" 

Nói như vậy là nhà vua đã có ngã tướng, có tâm chấp trước, lòng đã có sự 
cống cao ngã mạn rồi. Ý như muốn nói rằng tuy ông là một Pháp- -sư từ Ấn 
Độ đến, nhưng vị tất ông đã có công đức như tôi chưa. Trong ý tứ đó, ta 
đã thấy nhà vua muốn Tổ-sư Đạt-ma đề cao nhà vua, muốn cho Tổ sư tán 
than mình. Nhưng Tổ dâu có thể làm chuyện đó được? Cho nên, với "trực 
tâm là đạo tràng," Ngài nói: "Chẳng có công đức gì hết." 


Vua Lương Võ Đế không vui tí nào, nói: "Cái ông Hòa thượng mặt đen cớ 
sao lại nói ta không có công đức?” Về sau, nhà vua không hội được ý 
củaTổ-sư, hai bên không khế hợp, nên Tổ-sư mới theo Trường Giang, đi về 
phương Bắc, rồi lên Chùa Thiếu Lâm tại Tung Sơn. 

Đó là nghĩa của độ sanh mà chấp tướng, nhà vua chấp vào việc độ sanh 
của mình, muốn cầu một sự ấn chứng của Tổ sư, thừa nhận rằng nhà vua 
đã có công đức. Đâu ngờ, Tổ-sư Đạt-ma, chẳng hề nghĩ tới vấn đề nhân 
tình, không hê coi trọng danh vị hoàng-để, nên mới bỏ đi. Bởi đâu mà 
Lương Võ Đế lại chấp vào việc mình độ sanh? Bởi thiếu trí huệ. Nếu như 
ông thực sự có trí huệ chân chánh, thì đã không chấp trước vào tướng độ 
sanh. 

3. Thé ba là những bậc có niêm tin vào pháp lớn. Có cầu nói: "Pháp Phật 
như biển, chỉ có lòng tin mới vào được." Nếu không có lòng tin thì chỉ đứng 
nhìn biển than thở. Pháp Phật thâm sâu như biển, cao như núi Tu-di, 
không dễ gì mà thâm hiểu thấu đáo. Cũng như thấy các kinh tạng nhiêu 
như vậy, biết đến ngày nào xem cho hết? Nếu có lòng tin, tin thực sự vào 
Phật-pháp, thì sẽ từ chỗ nông đến dần chô sâu, từ gần đến xa, do ít mà tới 
nhiều, từng điểm từng điểm một đem ra nghiên cứu, thì r?t cuộc cũng có 


một ngày thông đạt được bảo tạng của Phật-pháp. Nhưng nó cần minh tin 
sâu, phát nguyện tha thiết rồi mới thực hành tu tập. Đầu tiên mình phải có 
lòng tin sâu xa vào Phật-pháp, sau đó khẩn thiết phát nguyện học tập. Khi 
đã thông hiểu, phải mang ra thực hành. Tóm lại, thâm tín, thiết nguyện, 
thực hành, ba điều đó quan trọng lắm. Còn như chẳng có lòng tin, thì dau 
Phật-pháp có hay chăng nữa, cũng không sao tới được. 

Thế nào là pháp lớn? Bát-nhã Ba-la-mật chính là pháp lớn, nghĩa tiếng 
Phan là trí huệ. Phải tin vào trí huệ sån có của mình. Kinh Kim Cang nói: 
"Cho đến sanh khởi niềm tin thanh tính, Như“lai at biết, dt thấy. “Qui vị 
móng khởi một niêm tin thanh tịnh, Phật sẽ hay biết, làn sóng điện của quí 
vị sẽ được Phật tiếp nhận và quí vị được cùng Phật thông tin. Thông như 
thế nào? Tức là nếu có tín tâm, thì một khi Phật tiếp được tin điện, sẽ hôi 
báo cho mình, khuyên ta phải siêng năng tu giới, định, huệ, để diệt tham, 
san, si. Quí vị thấy, quí vị và Phật đánh điện thông tin, mà quí vị không hay 
biết gì, thế mới là diệu pháp. Diệu pháp chính là diệu ở chô này. 

4. 7hứ tư là các bậc hiểu được lý lớn. Lý mà cũng có lớn nhỏ chăng? Cố 
nhiên là có. Về sự tình còn có việc lớn việc nhỏ, không lẽ vê đạo lý, không 
có lý lớn lý nhỏ hay sao? Lý lớn tức là đạo lý lớn, chính là cái ý nghĩa bổn 
lai của ta là Phật. Phải hiểu lý này. Lý tức Phật, Phật tức lý. Phật là vị đã 
thành Phật, ta là kẻ chưa thành Phật, Phật và ta bổn lai chỉ là một, không 
phải hai, không khác nhau. Chẳng qua Phật đã tu đức viên mãn rồi, ta thì 
chưa tu tới viên mãn, nên chúng ta chưa thành Phật, còn Phật thi đã thành 
Phật rồi. Tuy nhiên ta cũng chớ hồ đồ, vơ đ?a cả nắm mà cho rằng ta là 
Phật, Phật là ta, nói vậy là không được đâu! Phải nói Phật là chúng sinh đã 
thành được Phật, chúng sinh là kẻ chưa thành được Phật. Chúng ta phải 
tin thật như vậy. Chúng ta chưa thành Phật, hiện tại chưa thành, khi thành 
rôi thì sẽ là Phật. 

Tại sao chúng ta phải tin chính bổn lai của chúng ta là Phật? Nguyên do vì 
Thực-tướng Bát-nhã chẳng lìa khỏi tâm chúng sanh. Tâm của chúng sanh 
chính là Phật, Phật là chân tâm, chân tâm là Phật. Có điều hiện tại chúng 
ta không phát giác ra chân tâm đó, ngược lại xử dụng vọng tâm, cho nó là 
bản ngã. So sánh vọng tâm với chân tâm thì như so sánh người mù và 
người mắt sáng. Vọng tâm sánh với người mù, chân tâm sánh với người 
mắt sáng. Bởi cớ gì chúng ta lại không xử dụng chân tâm? Nó bị mất rồi 
chăng? Không phải vậy. Vậy cớ sao ta lại xử dụng vọng tâm? Kinh Lang 
Nghiêm có giảng rằng: "Một niêm chẳng giác ngô, sinh ra ba điều vi 
tế “Khi một niệm không giác ngộ day lên, thì liên có ba tướng vi tế sinh ra, 


che mờ mất chân tâm, và Như-lai tạng không thể hiển hiện được. Mình hãy 
tin ở chân tâm, rằng mình vốn đầy đủ trí huệ đức tướng của Phật, nếu như 
y pháp Phật tu hành, tương lai ắt sẽ tới Phật quả. 

5, 7"ứ nam là các bâc tu đại hạnh. Kẻ tu hành, tu chút ít chẳng nên cho là 
đủ, không thể chỉ ở giữa chừng mà cho là tới đích, không thể tới nửa 
đường mà đã bỏ cuộc, không thể nhận "hóa thành" (phương tiện) làm 
"bảo sở" (cứu cánh)? Kẻ tu pháp nhị thừa, mới được ít cho là đủ, hoặc giả 
chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, rôi chấp không chịu bỏ pháp 
tiểu thừa để tiếp tu đại thừa. Giữa chừng mà đã tự vạch ranh giới là tới 
đích, như trường hợp của ty-kheo Vô-văn (tỷ-kheo ngu dốt). Khi ông ngồi 
thiền, chứng cảnh giới trời tứ thiền, thì vội cho rang mình đã đạt được tứ 
quả, tự vạch ra giới tuyến, cho là tới đích rồi. Ông không biết rằng mình 
chỉ mới giữa đường. Bỏ cuộc nửa đường là trường hợp của phàm phu. Kẻ 
phàm phu đi được vài bước, cũng chưa tới được trời tứ thiên nữa, nhưng 
cho rằng đường quá xa, mình không thể tới nơi được? do đó quay đầu trở 
lại. Như vậy gọi là nửa đường bỏ cuộc. Có người thì đã vội an nghỉ ở "hóa 
thành." Trong Kinh Pháp Hoa có phẩm Hóa Thành Dụ. Khi những bậc nhị 
thừa, trên đường tu Bồ-tát đạo, thấy đường dài xa lắc, day gian nan, tân 
khổ, thì tự cảm thấy mệt mỏi, lòng không muốn bước thêm. Phật thấy mọi 
người đều khổ sở nên mới biến hóa ra một cái thành thị, rồi bảo mọi người 
rằng đàng trước có thành phố, chúng ta hãy đến đó để nghỉ ngơi ít ngày 
và chỗ đó cách mục tiêu của chúng ta không xa lắm. Các vị nhị thừa tới 
được Hóa thành, thấy chô này hấp dân, nào vàng, bạc, châu báu tất cả 
đều đầy đủ, lòng muốn dừng lại luôn ở chỗ này, không muốn di tiếp. Thực 
tế thì Hóa thành là dụ cho cảnh giới mà hàng nhị thừa chứng được, đó là 
niết-bàn hữu dư y, chưa phải là cứu cánh, chô nghỉ ngơi rốt ráo. 

Cho nên, trong phẩm Hóa Thành Dụ của Kinh Pháp Hoa, Phật cảnh giác 
các hàng đệ tử Thanh-văn, không nên tham luyến Hóa thành, mà phải 
dũng mãnh tiến bước, hướng thẳng tới "bảo sở," nơi này mới là chỗ rốt ráo 
chứng quả của Như“lai. 

Tu đạo là phải nhẫn chịu mọi khổ sở, khó nhọc. Nhẫn là thế nào? Là nhẫn 
chịu gió, chịu mưa, chịu đói, chịu khát, chịu rét, chịu nắng. Nhân những gì 
mà người ta không nhẫn được, nhường những gì mà người ta không 
nhường được, ăn những thứ mà người ta không ăn được, nhịn chịu những 
điêu mà không ai chịu nhịn. Người ta không thích ăn đồ này, nhưng ta thì 
ăn cũng được, cố nhiên không phải cố ý làm ra bộ dạng để mọi người 
chiêm ngưỡng, chuyện gì cũng phải làm thiệt lòng, không phải làm vì 


muốn quảng cáo mình (gọi là buôn bán sự tu hành). Phải tu pháp lục độ, 
mà lục độ là phải bố thí. Bố thí cho người, chớ chẳng phải bố thí cho chính 
mình. Giúp đỡ là giúp đỡ kẻ khác, không phải là giúp mình. Tôi biết có vị 
Pháp-sư thực tâm hoan hỉ giúp đỡ mọi người, cho đến có phải chích huyết 
cho người uống, cắt thịt cho người ăn, vị đó vân vui lòng. Thực tâm họ 
muốn giúp đỡ người mà không muốn ai biết tới. Những vị chân chánh phát 
bồ-đề tâm tu hạnh lớn không có nói cho mọi người hay: "Tôi là người tu 
đại hạnh, các người có biết hay không?" Vì lý do đó, các bạn không biết tới 
họ. 

6. Thứ sáu là các bậc đế trải qua nhiêu đại kiếp. Sự tu hành của các vị này 
không phải chỉ có trông căn lành trong một Phật sát, mà họ đã từng trải 
qua ba kiếp lớn a-tăng-kỳ, gieo trồng căn lành, tu phước, tu huệ. 

7. Thứ bảy là các vị câu quả lớn. Bởi lý do gì các Bồ-tát lại phải thực hành 
Bồ-tát đạo? Bởi vì họ hướng tới quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, 
tức là quả vị Phật. Đó chính là hy vọng và là mục đích tu hành của các 
hàng đại Bồ-tát. 

Chữ "Ma-ha-tát" có bảy ý nghĩa là như vậy, 

Các vị Bồ-tát mà phát tâm, "nên như thế mà hàng phục tâm," thì chữ "như 
thế" nghĩa là biết pháp đó, nó là lý thể của thực tướng, cho nên không nói 
ra như thế nào. Từ cái không nói ra đó, không thể không nói tới cái vỏ 
ngoài của nó. 

Ta sẽ khiến hết thảy các loài chúng sanh, hoặc từ trứng sanh, từ 
thai sanh, từ ẩm thấp sanh, từ hóa sanh, hoặc loài có sắc, loài 
không có sắc, loài có tư tưởng, loài không có tư tưởng, loài chẳng 
phải có tư tưởng, cũng chẳng phải không tư tưởng, đêu được diệt 
độ nơi cõi Vô-dư niết-bàn. 

Nói vê hết thảy chúng sanh trong thế gian, thì loài sanh từ trứng (tức noan 
sanh) là do yếu tố "tung", loài thai sanh do yếu tố "tình", loài thấp sanh 
do yếu tố "hgp", loài hóa sanh do yếu tố "ly", tóm lại là do "tỉnh, tưởng, 
hợp, ly," mà biến hóa, chiêu cảm mà thọ nghiệp, theo nghiệp mà thọ báo, 
mỗi loài một khác. Kinh Lăng Nghiêm kể về mười hai loại chúng sanh này 
hết sức mính bạch. 

1. "Từ trứng sanh" là do yếu tố tưởng mà sinh xuất. Đại khái như gà ấp 
trứng, từ sớm đến tối một mực suy tưởng: "Gà con của mình sắp nở ra 
đây," cứ tưởng miết như vậy, quả nhiên khiến trứng nở ra con. Loại này 
gồm cả các loài cá, tôm, rùa, rắn. 


2. "Từ thai sanh” là do yếu tố tình. Vì cớ gì có thai? Giữa nam nữ có tình 
luyến ái, hợp lại với nhau mà thành bào thai. Loài thai sanh gồm cả người, 
các giống súc vật, các loài rêng và tiên. 

3. "Loại thấp sanh" là do yếu tố hợp cảm, do hơi ẩm và khí nóng hợp lại 
mà sanh ra, gôm các loài côn trùng trong nước, các giun sán v.v.. 

4. "Loại hóa sanh” là từ yếu tố ly ứng mà ra. Nhân vì lễ thích mới nói cũ, 
mà có sự ly khai, từ có hóa không, từ không hóa có, từ nhỏ biến ra lớn, từ 
lớn biến nhỏ, đại khái như con tằm hóa bướm, tất cả đều có sự biến hóa, 
đổi hình. Loại này gôm cả loài ruôi, nhang, loài thoát xác bay xa. 

Các chúng sanh do các yếu tố tình, tưởng, hợp, ly mà biến hóa, chính là do 
sự mê vọng mà sanh ra, vì mê vọng mà tạo nghiệp, nhân tạo nghiệp mà 
thọ quả báo. Thai, trứng, thấp, hóa, loài nào theo loài nấy, cũng vì nhân 
duyên chung đại khái như nhau nên cùng một loại quả báo như nhau. 
Ngoài cách phân loại thành thai, trứng, thấp, hóa, còn có cách phân loại 
rộng rãi hơn nữa. 

5, "Hoặc có sắc," tức là loài tinh diệu tốt xấu, xuất sinh từ sự hòa hợp các 
loạn tưởng về sắc sáng chiếu (loạn tưởng tinh diệu), như các loài đom- 
đóm, loài trai có ngọc v.v. 

6. "Hoặc không sắc," là loài sanh từ các yếu tố không, tán, tiêu, tram, như 
các tang trời tứ không, các loài như thân hư không (thuấn-nhã-đa thần), 
thần gió, thần nắng. 

7. "Hoặc là loài có tư tưởng," tức không có hình sắc mà chỉ có tư tưởng, nó 
an hiện như có như không, phảng phất chẳng có thực chất, như các loại 
quỷ thần, yêu quái, như thần núi, thân nước, các loại gô đá thành tinh, các 
sơn tinh, thủy quái v.v. 

8. "Hoặc là loài không có tư tưởng," tức là loài có hình sắc mà không tư 
tưởng, u mê, ngu độn, tinh thần tựa như gô, đất, các loại kim thạch. Tại 
Hương-cảng có một hòn vọng phu. Tương truyền nam xưa có một người 
đàn bà, có chồng đi ra biển, kiếm ăn buôn bán. Người chông đi mãi không 
về, còn người vợ thì cứ ngày ngày bế con lên núi ngóng ra biên khơi mong 
chồng. Năm tháng qua lâu mà tin chồng chẳng có, dần dà người vợ hóa 
thành đá, cho tới nay van còn hòn đá vọng phu, đứng dựng trên đỉnh núi, 
hướng ra biển khơi trông ngóng. 

9. "Hoặc là loại chẳng phải có tư tưởng," đây chẳng phải là một loại sanh 
từ trứng ra lấy tư tưởng mà truyền sanh mạng. Nó phát sanh từ sự kết hợp 


của hai thứ vọng tưởng, đem vọng tưởng của đối phương làm của mình, 
cùng nhau tráo trở. Tỷ như trường hợp con tò-vò mà nuôi con của con sâu 
minh-linh. Kinh Thi có câu: 

Minh linh hữu tử; 

Quả doanh phụ chỉ. 

Nghĩa là: con sâu minh linh có con, con tò-vò nuôi đỡ. Minh linh là loài sâu 
ở đọt dâu, con tò vò thì giống loại ong có eo thắt lại. Tò vò kiếm đất làm 
tổ, nuôi con sâu minh linh ở bên trong, khấn rằng: "Loại ngã! Loại nga!" 
nghĩa là "giống như ta." Bảy ngày sau quả nhiên con sâu hóa ra con của tò 
vò. Cái đó chính là chẳng phải có tư tưởng, do hai thứ khác nhau lần lộn 
mà thành. Nguyên do bởi kiếp xưa chuyên nghề đi lấy tài vật của người 
khác, đem về làm của mình, nên mới chịu quả báo đó. 

10. "Chẳng phải không có tư tưởng," là nói về loại mang nhiều oán hận từ 
trước, muốn kiếm sự báo thù, như loài chim kiêu (con chim ưng đầu mèo, 
tục kêu là chim bất hiếu) bám vào ổ đất để sanh con, khi con lớn lên thì 
con ăn thịt mẹ. Lại còn một loại muông thú nữa là con phá kính, nuôi con 
đến khi con lớn thì con ăn thịt cha. 

Trong Kinh Phật nói khiến các loại này "được diệt độ nơi Vô-dư niết-bàn”. 
Danh từ niết-bàn là tiếng Phạn, dịch nghĩa là "tịch diệt”, về sau dịch là 
"viên tịch". "Diệt độ” bao gồm ý nghĩa là làm tan nhị chướng và làm tiêu 
nhị tử. Nhị chướng là hai thứ chướng ngại phát sanh từ phiên não và sở tri. 
Nhị tử là hai hình thức sanh tử, một là phần đoạn sanh tử, hai là biến dịch 
sanh tử. 

Niết-bàn thì có bốn thứ: 

1. Tự Tánh Thanh Tịnh Niết Bàn: chung cho tất cả các loài hữu tình, có 
tính cách bình đẳng, tại phàm phu không giảm, ở các bậc thánh không 
tăng. 

2. Hữu Dư Y Niết Bàn: Kẻ hữu tình tu hành, dứt được phiên não chướng, 
nên nguyên nhân của khổ đã hết, nhưng vẫn còn phải nương vào (y) cái 
thân ngũ uan này trong khi chưa hết thọ mạng. Tuy còn mang thân thể 
này, nhưng phiên não đã diệt, đã đạt được thanh tịnh, nên gọi là "chướng 
vĩnh tịch”. 

3. Vô Dư Y Niết Bàn: đây nhân của phiền não đã tận, quả của phiên não 
cũng đã tận, liễu sanh thoát tử, gọi là chúng khổ vĩnh tịch. 


4. Vô Trụ Xứ Niết Bàn: Hàng nhị thừa đã trừ được phiên não (nhân 
không), nhưng hãy còn sở tri chướng (chưa được pháp không), nên không 
trụ vào sanh tử mà trụ ở hữu dư niết-bàn. Các bậc thánh hàng đại thừa, 
đều diệt cả phiên não và sở tri, nên nhân và pháp đều không, bèn lấy đại 
trí và đại bi làm phương tiện, chẳng trụ ở sanh tử, cũng chẳng trụ ở niết- 
bàn, mãi mãi đi cùng khắp để quảng độ chúng sanh, nên gọi là Vô Trụ Xứ 
niết-bàn. 

Tuy diệt độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh như vậy mà thật 
ra không có chúng sanh nào được diệt độ cả. Vì sao? Tu-bôồ-đê! 
nếu Bồ-tát còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng 
thọ giả thì Ngài không phải là Bô-tát. 

Vô Dư Niết Bàn nói trong kinh đây là chỉ hai loại niết-bàn sau cùng, trong 
số bốn loại nói trên. "Tuy Bồ-tát diệt độ vô lượng vô biên chúng sanh, 
nhưng thật không có chúng sanh được diệt độ”, là nghĩa thế nào? Bởi vì, 
đây chính là cái toàn thể đại dụng của đại bát-nhã. Cái thể của thực tướng 
bát-nhã là sự bình đẳng, thấy tất cả chúng sanh là bình đẳng, không khác 
nhau (vô nhị). Cho nên có câu: "Pháp là bình đẳng, không phân cao thấp". 
Cái dụng của Quán-chiếu Bát-nhã là bổn lai vốn chẳng có tướng, cho nên 
sau có câu: "Lìa tất cả pháp, gọi là chư Phật" (ly nhất thiết chư pháp tức 
danh chư Phật). 

Vì lẽ gì phải lia bốn tướng để độ chúng sanh? Bởi vì Bồ-tát mà còn có ngã 
tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức là hãy còn cái 
tâm phân biệt hư vọng, thì đầu còn là Bồ-tát nữa? Tất nhiên trước tiên 
hàng phục ngã tướng, lìa ba tướng kia, mới có thể độ sanh, mới là Bồ- 
tát chân chánh. 


web : kinhkimcang.wordpress.com 


https://bothiphap.bloøgspot.com 


